Th.S. Đặng Văn Đông 
PGS.TS. Định Thế Lộc 


Công NGhệ mới TRồNG hoA 
cho Thu NHẬp CAO 


Quy Z - Hoa Lily 


Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong chiến lược phát triển Nông nghiệp hiện nay ở Việt 
Nam, uiệc chuyển đổi cơ cấu cây trông để nâng cao hiệu 
quả kinh tế trên một đơn U‡ điện tích đất đai (nhất là ở 
nhưng nơi đất chật người đông) đang là một yêu cầu bức 
thiết của sản xuất. 

Thực lế trong những năm qua, ỏ hầu hết các địa phương 
trong cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng đạt hiệu quả binh tế cao. Nhiêu hộ đã đạt tổng thu 
nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng trên 1hba mỗi 
năm. Trong đó, phải bể đến mô hình chuyển đổi từ trồng lúa 
hiệu quả kinh tế thấp sang trông hoa thâm canh đụt hiệu quả 
hình tế cao. 

Nước tơ hiện có nhiều uùng trồng hoa có quy mô lớn, 
nhiều kinh nghiệm như Đà hợt (Lâm Đồng), Mê Linh 
(Vình Phúc), Tây Tựu, Vĩnh Tuy (Hà NộU, Đăng Hải (Hải 
Phòng), SaPa (Lào Cai... Trong uài ba năm trở lại đây, 
được sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu Rau quả — Bộ Nông 
nghiệp uà PTNT, một số địa phương đã xây dựng thành 
công mô hình trồng hoa (Hồng, Cúc, Đồng tiên, Lay ơn...) 
úp dụng công nghệ tiên tiến đạt hiệu quả cao như Hưng Hà 
(Thái Bình), Việt Trì (Phú Thọ), Thị xã Hưng Yên (Hưng 
Yên)... Rất nhiều hộ gia đình trông hoa đã cho thu nhập từ 
40 — 1ỗ triệu đồng !1 sào Bắc Bộ/năm. 

Là những nhà nghiên cứu, chúng tôi mong muốn góp 
phần mở rộng mô hừ.h trồng hoa, để sản xuất nhiều loài 
hoa chất lượng cao, đáp ứng cho như cầu Của cuộc sông 


3 


ngày càng đt lên uà phục uụ xuất khẩu. Chúng tôi mạnh 
đạn cho ra mắt p đọc bộ sách “Kỷ thuật trồng hoa để 
có thụ nhập cao". Bộ sách gồm 10 cuốn — Mỗi cuốn trình 
bày hỹ thuật trồng một loại hoa (Hồng, Cúc, Đồng tiền, Lay 
ơn, Cẩm chướng, Lily, Phong Lan, Hoa đào, Quất cảnh, 
Mai Đằng). Bộ sách sẽ giúp bà con nông dân — những người 
muốn trồng hoa để có thu nhập cao — có thêm biến thức mới 
bề nghề này. 

Nột dung của từng cuốn sách đề cập tới những uấn đề 
rất thiết thực uà cụ thể của từng biện pháp kỹ thuật trồng 
tiên tiên, những công nghệ mới cần áp dụng để trồng hoa 
có thu nhập cao. Đặc biệt, bộ sách còn giới thiệu nhiều 
giống hoa quy, đang được ưa chuộng hiện nay, 

Sách được uiết ngắn gọn, dễ hiểu, mạch lạc, có nhiều 
hình ảnh mình hoạ, người đọc có thể áp dụng được ngay. 

Tuy nhiên, do những hạn chế uê thời gian uà điều biện 
Uuật chất, bộ sách có thể béo dùi thời gian xuất bản. Chúng 
tôi sẽ cố găng hết sức để sách được xuất bản liên tục, đáp 
ứng yêu cầu của bạn đọc. Trong quá trình biên soạn chắc 
chắn còn có những thiếu sót. Mong bạn đọc thông cẳm 0ù 
cho chúng tôi nhiều ý hiến đóng góp quý bảu. 

Mọi ý hiển xin được gửi về địa chỉ 

Bộ môn Hoa cây củnh 
Viện nghiên cứu rau quả TW. 
Trâu Quỳ — Gia Lâm — Hà Nội. 


Các tác gia 


CHƯƠNG I 
CÂY LILY VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 


|- KHÁI NIỆM CHUNG 

LNy (Uưno Spp) là tên gọi chung tất cả các cây 
thuộc loài 1/m, họ kLilyœceae, bộ phụ của thực vật 
một lá mầm. Đặc trưng của loài này là thân ngầm 
dưới đất có rất nhiều vảy bao bọc lại nên người ta còn 
gọi đó là loại hoa bách hợp. 

Trên thế giới có trên 300 giống khác nhau, chủ 
yếu phân bố ở vùng ôn đới và hàn đới _ Bắc bán cầu, 
một số ít ở vàng núi cao nhiệt đới. Trung Quốc là nước 
có nhiều chủng loại Lily nhất và cũng là trung tâm. 
nguồn gốc Lily trên thế giới. Theo kết quả điều tra, ở 
Trung Quốc có khoảng 460 giống, 280 biến chủng 
(chiếm trên 1⁄2 tổng số giống hoa LJly trên thế giới), 
trong đó có 136 giống, 52 biến chủng do Trung Quốc 
tạo ra. Nhật Bản có 145 giống trong đó có 19 giống là 
đặc trưng của Nhật. Hàn Quốc có 110 giống trong đó 
có ö0 giống mang đặc trưng của nước này. Hà Lan có 
khoảng 320 giống, trong đó 80% là các giống do chính 
Hà Lan tạo ra... 


lI- LỊCH SỬ TRỒNG TRỌT 
Trung Quốc là nước trồng hoa LÄÌy sớm nhất. Theo 
tài liệu cổ “?hẩn nông bản thảo” thì củ Lily có tác 


5 ` 


dụng thanh phế, nhuận táo, tư âm, thanh nhiệt. Vì 
vậy, từ lâu củ LäÌy ngoài tác dụng làm giống còn được 
dùng để ăn, làm thuốc chữa bệnh... 

Những nghiên cứu cho rằng việc trồng Läly để lấy 
củ ăn, bắt đầu từ đời nhà Đường (Trung Quốc), nhưng 
trước đó cũng đã có những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của 
Taly. Vì vậy, chẳng những người ta thích ăn củ mà còn 
thích thưởng thức vẻ đẹp của hoa Inly. Các nhà thơ 
nổi tiếng đời Đường, đời Tống đều có thơ ca ngợi Lily. 

Đến giữa thế kỹ 13, ít nhất có 3 loại Lily được ghi 
chép lại. Loại thứ nhất là lály hoa trắng, dùng làm 
thuốc chữa bệnh được gọ! là loại hoang được 
(L.Braznu). Loại thứ hai là Quyển Đan (. Xancipiium). 
Loại thứ ba là Sơn Đan (7. Tarahum)). 

Năm 1765, Trung Quốc đã xây dựng một. số vùng 
trồng Lily chủ yếu để ăn và làm thuốc ở Tô Châu, 
Cam Túc, Tứ Xuyên, Vân Nam.... 

Cuối thế kỉ XVI, các nhà thực vật học Anh đã phát 
hiện và đặt tên cho các giống Lily. Đầu thế kỉ 17 Liìy 
được di thực từ châu Âu đến châu Mỹ. Sang thế kỉ 18 
các giống Lily của Trung Quốc được di thực sang châu 
Âu do vẻ đẹp và mùi thơm hấp dẫn nên cây Lily đã 
nhanh chóng phát triển và được coi là cây hoa quan 
trọng của châu Âu, châu Mỹ. 

Vào cuối thế kỉ XIX bệnh Virut ở Lñy lây lan 


6 


mạnh, tưởng chừng cây Lñly sẽ bị huỷ diệt. Đến đầu 
thế kỉ XX khi người ta phát hiện ra giống Lily thơm ở 
Trung Quốc (L. regane) có khả năng chống chịu tốt với 
bệnh virut, giống này được nhập vào châu Âu và 
chúng đã được dùng vào việc lai tạo giống mới để tạo 
ra rất nhiều giống có tính thích ứng rộng, khả năng 
chống chịu sâu bệnh tốt, cây Lily lại được phát triển 
mạnh mẽ. 


Sau đại chiến thế giới thứ II, các nước châu Âu có 
cao trào tạo giống L2ly, rất nhiều giống Läly hoang đại 
đã được sử dụng làm giống bố mẹ và người ta đã tạo 
ra nhiều giống mới quý, có giá trị đến ngày nay. 


III— TÌNH HÌNH SẢN XUẤT HOA LILY CẮT TRÊN THẾ 
GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 


1. Tình hình sản xuất hoa Lily trên thế giới 

Hoa L2ly cắt cành là một loại hoa đẹp, hiện đang 
là một trong số 6 loại hoa cắt phổ biến và có giá trị 
nhất (Hồng, Cúc, Phăng, Lay ơn, Đồng tiền, L1ly). Tuy 
Lñly là loại hoa mới phát triển gần đây, nhưng vì 
ngoài vẻ đẹp quyến rũ chúng lại có hương thơm thanh 
nhã. Vì vậy, Lñly là một trong những loại hoa được ưa 
chuộng nhất trên thế giới. 

Năm 1997, Hà Lan có 356ha Ly, đứng thứ 2 
trong tổng diện tích hoa cắt trồng bằng củ (sau 
Tuylíp). Sở di hoa Lily được phát triển mạnh trong 


7 ` 


những năm gần đây là đo người Hà Lan đã tạo ra rất 
nhiều giống mới có hoa đẹp, chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao. Ngoài ra, còn do kỹ thuật điều khiển 
hoa phát triển nhanh có thể cho hoa quanh năm. Một 
nguyên nhân nữa là do có sự đầu tư cơ giới hoá trong 
việc trồng và chăm sóc đã làm giảm giá thành; vì vậy 
hiệu quả kinh tế từ việc trồng Läly cao hơn hẳn trước đây. 

Hiện nay, Hà Lan mỗi năm trồng 18.000ha hoa 
Lily, trong đó xuất khẩu 70%. 

Nhật Bản là nước có truyền thống dùng hoa cắm 
và cũng là một trong những nước tiêu thụ và nhập 
khẩu hoa cắt lớn nhất châu Á (mỗi năm khoang 500 
triệu USD). Nhật cũng là nước sản xuất hoa lớn, diện 
tích sản xuất hoa năm 1992 của nước này là 4.600ha 
với 36.000 hộ, sản lượng đạt 900 triệu Yên, trong đó 
hoa Cúc chiếm vị trí thứ nhất tiếp đó đến hoa Hồng 
và hoa Phăng. Hoa Iãäly đứng ở vị trí thứ 4, trong đó 
có 2 giống ILñly là StarGager và CasaBlanca không 
những rất được ưa chuộng ở Nhật mà còn nổi tiếng 
trên thế giới. 

Những năm gần đây Hàn Quốc là một trong 
những nước phát triển nghề trồng hoa mạnh, lượng 
xuất khẩu hoa của Hàn Quốc lớn nhất khu vực Đông 
Bắc Á. "Theo thống kê năm 2009, Hàn Quốc có 
15.000ha trồng hoa với 1,2 vạn người tham gia, giá trị 


8 


sản lượng đạt 700 triệu USD, gấp 8 lần năm 1989. 
Trong đó, Lñly là loại cây có hiệu quả kinh tế cao nhất 
trong các loại hoa ở Hàn Quốc. 

Kênia là nước sản xuất hoa chủ yếu của châu Phì 
và là nước xuất khẩu hoa tươi lớn nhất châu lục này. 
Hiện nay, nước này có tới 3 vạn nông trường với hơn 
2 triệu người trồng hoa, chủ yếu là hoa Phăng, hoa 
Lñly, hoa Hồng. Mỗi năm nước này xuất khẩu sang châu 
Âu 65 triệu USD, trong đó riêng hoa Lily chiếm 35%. 

Công nghệ sản xuất hoa Lily cắt cành ở Đài Loan 
rất tiên tiến, trình độ canh tác còn cao hơn Hàn Quốc, 
chỉ kém Nhật Bản; năm 2001 nước này đã có 4980ha 
trồng Lily, trong đó xuất khẩu LÄly cắt cành đạt 7,4 
triệu USD. 

Hà Lan là nước có công nghệ tạo giống và trồng 
Lìly tiên tiến nhất hiện nay. Mỗi năm Hà Lan tạo ra 
từ 1ð — 20 giống mới, sản xuất 1,315 triệu củ giống LÄÌy, 
cung cấp cho 35 nước khác nhau trên toàn thế giới. 

Ngoài các nước kể trên còn có nhiều nước trồng 
Lily lớn khác như: Italia, Mỹ, Đức, Mêhicô, Côlômbia, 
Israel... 

2, Tình hình sản xuất hoa Lily ở Việt Nam 

Theo kết quả điều tra ở một số tỉnh trên cả nước 
chúng tôi có nhận xét về tình hình trồng Läly như sau: 
Chủúng loại hoa quý này hiện mới được trồng ở một số 


9 


tỉnh thành phố có nghề trồng hoa phát triển: Đà Lạt, 
Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng... Phải nói rằng 
so với các chủng loại hoa khác thì chủng loại hoa này 
chiếm tỷ lệ cả về điện tích và số lượng còn quá nhỏ. 

Đà Lạt là nơi hiện đang có điện tích trồng Lily nhiều 
nhất so với các địa phương khác trên cả nước (chiếm 
khoảng 8% trong tổng diện tích trồng hoa), còn ở Hà 
Nội, Hải Phòng chỉ mới trồng mang tính chất thủ 
nghiệm. Tình hình phát triển hoa Iãly ở Đà Lạt khá 
thuận lợi, một phần do thiên nhiên ưu đãi cho sự phát 
triển của các giống hoa nói chung và cho hoa LAÌy nói 
riêng, một phần do kỹ thuật trồng Iäly của Đà Lạt 
tương đối cao nên hoa sinh trưởng phát triển khá tốt. 
Hiện nay, Läly là một trong những loại hoa đem lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất cho một số công ty hoa ở Đà Lạt. 

Một số đặc điểm chung của nghề trồng Lñly ở Việt 
Nam như sau: 

~ Là một loại cây trông mới, kỹ thuật sản xuất còn 
lạc hậu. 

— Thiếu sự chỉ đạo thống nhất, sản xuất thiếu tính 
đồng bộ. 

— Diện tích ít, sản lượng thấp, chất lượng hoa chưa cao. 

- Đầu tư cho khoa học kỹ thuật chưa nhiều, củ 
giống trong nước bị thoái hoá nghiêm trọng, phần lớn 


10 


giống phải nhập từ nước ngoài, do đó bị động và dẫn 
đến giá thành sản xuất cao. 
3. Triển vọng của nghề trồng Lily 

Ngày nay, đời sống người dân đã được nâng cao, 
nhu cầu hoa tươi ngày càng lớn. Ở Hà Lan bình quân 
mỗi người mỗi năm tiêu thụ 150 cành hoa các loại; 
Pháp 80 cành, Anh 50 cành, Mỹ 60 cành, Việt Nam 
chỉ có 4,5 cành. Như vậy, tiểm năng thị trường hoa ở 
Việt Nam còn rất lớn. 

Hoa Lily cắt cành mới phát triển gần đây nhưng 
đo có dáng đẹp, mùi thơm quý phái, màu sắc hấp dẫn, 
quanh năm có hoa, được rất nhiều người ưa chuộng đo 
vậy nhu cầu tiêu dùng sẽ ngày càng cao. 

Hiện nay, ở Việt Nam Ly được xếp vào loại hoa 
cao cấp, thường đắt gấp 10 — 15 lần so với các loại hoa 
Cúc, hoa Hồng, Cẩm chướng, Hồng Môn, chỉ sau 
Phong lan, Địa lan. Vì bán được giá cao nên việc trồng 
Lily đang thu hút lớn các nhà đầu tư cả trong và 
ngoài nước, chính vì thế nghề này rất có triển vọng 
phát triển. 


IV- MỘT SỐ YÊU CẦU CẦN LƯU Ý TRONG SẲN 
XUẤT VÀ KINH DOANH HOA LILY 

Sản xuất Lily khác với sản xuất các loại hoa khác. 
Sản xuất hoa Iäly cần đầu tư lớn và có tính thời vụ 
cao, cần phải tính toán cho Lñly nở đúng vào các dịp 


11 


lễ, tết. Ngoài ra lá, hoa phải tươi, màu sắc đẹp, nhiều 
nụ, cành cứng, thắng, đạt tiêu chuẩn phẩm cấp cao, 
mặt khác sau khi cắt xuống còn phải bảo quản, cất 
giữ đóng gói, vận chuyển. Vì vậy, sản xuất hoa Lily 
đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ khép kín. 

Người sản xuất kinh doanh Läly trước hết phải 
căn cứ vào đặc tính sinh lý, yêu cầu kỹ thuật, vào nhu 
cầu thị trường để lựa chọn chủng loại; sau đó xác định 
quy mô và phương thức sản xuất. Trồng hoa Lily là 
một ngành trồng trọt tập trung trên diện tích không 
cần lớn lắm, sản lượng tính theo đơn vị là cây (cành), 
mỗi hecta Lily có thể cho 20 — 25 vạn cành. Một năm 
trồng 2 — 3 vụ thì mỗi năm có thể cho 60 vạn đến 7ð 
vạn cành; mỗi vụ lại chia ra làm nhiều đợt, mỗi đợt 
tiêu thụ bao nhiêu là con số để xác định thời vụ và quy 
mô sản xuất. Nếu không căn cứ vào thị trường, việc 
đầu tư sản xuất Läly quá nhiều, giá bán thấp hơn giá 
thành sẽ gây tổn thất cho người sản xuất. Quy mô sản 
xuất hoa tươi nói chung không giống như quy mô sản 
xuất công nghiệp là “càng lớn càng có lợi, mà cần 
phải tính toán hợp lý và nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, 
đứng vững rồi sẽ phát triển mở rộng. 

Sau khi xác định quy mô sản xuất thì cần xác định 
phương thức sản xuất. Ví dụ: nếu trồng ngoài trời thì 
lúc nào trồng, lúc nào cắt hoa. Nếu trồng trong nhà 


12 ` 


lưới thì lúc nào trồng, lúc nào cắt hoa? Dùng kiểu nhà 
nào? Trồng trên đất hay trồng trên khay? Trồng trong 
chậu thì dùng loại củ nào? Diện tích kho lạnh là bao 
nhiêu, nguồn củ giống ở đâu? Vấn đề chống thoái hoá 
như thế nào?... 

Khi xây dựng nhà lưới nên chọn loại đầu tư ít, phù 
hợp với khí hậu địa phương, sao cho tiết kiệm nhất, 
đồng thời hiệu quả sản xuất cao. Ngoài ra còn phải 
xây dựng kho lạnh, hệ thống hạ nhiệt, hệ thống chiếu sáng 
bổ sung để đảm bảo cho hoa đạt chất lượng cao nhất. 

Ngoài yếu tố chính là chất lượng hoa thì giá thành 
sản xuất cũng cần được đặc biệt quan tâm. Chỉ có hạ - 
được giá thành sản phẩm mới tăng được sức mạnh 
cạnh tranh, nâng cao được hiệu quả kinh tế, nhanh 
thu hồi vốn, tái đầu tư mở rộng. Muốn hạ giá thành 
sản xuất Lñly cần phải lựa chọn giống tốt và tác động 
các biện pháp kỹ thuật để nâng cao tỷ lệ hoa nở, giảm 
tỷ lệ hao hụt. 


13 


CHƯƠNG lÌ 


ĐẶC TÍNH SINH YẬT HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN 
SINH THÁI 


¡- ĐẶC TÍNH THỰC VẬT HỌC 

Lály là cây thân thảo lâu năm. Phần dưới mặt đất 
gồm thân vảy, rễ. Phần trên mặt đất gồm lá, thân, 
mầm hạt (một số không có mầm hạt). 


1. Thân vảy 

Thân váy là phần phình to của thân tạo thành. 
Trên đĩa thân vảy có vài chục vảy hợp lại, vay hình 
cầu dẹt, hình trứng, hình trứng dài, hình elip... Chất 
đất, kỹ thuật trồng và tuổi của thân vảy ảnh hưởng 
rất lớn đến hình thái thân. Thân vảy không có vỏ bao 
bọc. Màu sắc thân vảy thay đổi tuỳ theo loài và các 
giống khác nhau: màu trắng, màu vàng, màu đó cam, 
màu đỏ tím... Kích thước của thân vảy cũng tuỳ thuộc 
vào các loài, giống khác nhau. Loại nhỏ chu vì 6cm, 
nặng 7 - 8 gam, loại to chu vi 24 — 35cm, nặng trên 
100gam, loại đặc biệt chu vi 34 — 35em, nặng 350gam. 

Độ lớn của thân vảy tương quan chặt chẽ với số nụ 
hoa. Ví dụ: giống Lily thơm chu vì thân vậy là 9 — 
11em có 1 - 2 nụ, chu vi thân váy là 12 ~ 14em có 2— 
4 nụ, chu vi thân váy là 14- 16em có trên 4 nụ. Các 
giống tạp giao Phương Đông, và tạp giao Á châu số nụ 
cũng tỷ lệ thuận với chu vì thân váy... 


14 


Vảy có hình elip, hình kim xoè ra, có đốt hoặc 
không có đốt. Mầm vảy to ở ngoài, nhỏ ở trong, là nơi 
dự trữ nước và dinh dưỡng của thân vảy, trong đó 
nước chiếm 70%, chất bột 23%, một lượng nhỏ 
Protein, chất khoáng, chất béo. Thị.. Lin Line (1970) 
số lượng vảy cũng tỷ lệ thuận với số lá và số hoa, số 
vảy càng nhiều thì số lá và số hoa càng nhiều. Nếu bóc 
bỏ lớp vảy ngoài thì tốc độ nảy mầm của củ nhanh 
hơn, nhưng tốc độ hình thành của các cơ quan sinh 
sản giảm, hoa ra muộn hơn. 
2.Rễ _ 

Rễ Lñly gồm 2 phần: rễ thân và rễ gốc. Rễ thân còn 
gọi là rễ trên, do phần thân mọc dưới đất sinh ra, có 
nhiệm vụ nâng đỡ thân, hút nước và đinh dưỡng, tuổi 
thọ của rễ này là một năm. Rễ gốc gọi là rễ dưới, sinh 
ra từ gốc thân vảy; có nhiều nhánh, sinh trưởng khoẻ, 
là cơ quan chủ yếu hút nước và dinh dưỡng của Lily, 
tuổi thọ của rễ này tới 2 năm... 

3. Lá 

Lá Lily mọc rải rác thành vòng thưa, hình kim, 
xoè hoặc hình thuôn, hình giải, đầu lá hơi nhọn, 
không có cuống hoặc cuống ngắn. Lá to hay nhỏ tuỳ 
thuộc vào giống, điều kiện trồng trọt và thời gian xử 
lý. Trên lá có từ 1 ~ 7 gân, gân giữa rõ ràng hơn, lá 
mềm có màu xanh bóng. 


15. 


4. Củ con và mầm hạt 

Đại bộ phận Läly có nhiều củ con ở gần thân rễ, 
chu vì mỗi củ từ 0,5 — 3cm, số lượng củ con tuỳ thuộc 
giống và điều kiện trồng trọt. 

Một số giống như Quyển Đan và các giống tạp 81a0, 
ở nách lá có mầm hạt hình cầu hoặc hình trứng, khi 
chín có màu tím, tối, chu vi mầm hạt từ 0,5 — 1,5cm. 
ð. Hoa 

Hoa Lily mọc đơn lẻ, hoặc xếp đặt trên trục hoa, 
bao hoa hình lá, nhỏ, Hoa chúc xuống, vươn ngang 
hoặc hướng lên. Hình 
dáng hoa là căn cứ 
chủ yếu để phân loại 
Lñy. Ví dụ: loại hình 
loa kèn, 1/3 :phía 
trước cong ngược lên; 


“E 


loại hình phêu 1⁄3 K5 
phía trước cong ngược HH 


ra; loại hình cái cốc, 

phía trước hơi cong; loại hình cầu cánh hoa 6 cái, 2 
vòng nối nhau do 3 vòng đài và 3 cánh tạo thành, màu 
sắc như nhau nhưng đài hoa hẹp hơn, cánh đều có 
hình elíp, gốc có tuyến mật. Rất nhiều giống Lñly ở gốc 
cánh có chấm màu tím, hông... Nhị đủ 6 cái, giữa có 
cuống màu xanh nhạt, gắn với nhau hình thành chữ T. 


16 


Trục hoa nhỏ dài, đầu trục phình to, có ä khía, tử 
phòng ở phía trên. 

Màu sắc hoa Lily rất phong phú: trắng, phấn 
hồng, đỏ, vàng, vàng cam, đỏ tím, tạp sắc... Màu sắc 
lốm đốm có đen, đỏ thắm, đỏ tím, đen nâu... Phấn hoa 
có màu vàng hoặc đỏ cam, đỏ nâu, nâu tím... 

6. Quả 

Quả hình trứng dài, mỗi quả có vài trăm hạt, bên 
trong có 3 ngăn. Hạt hình đẹt, xung quanh có cánh 
mỏng, hình bán cầu, hoặc 3 góc, vuông dài. Độ lớn của 
hạt, trọng lượng hạt, số lượng hạt tuỳ theo giống. Ví 
dụ: giống L.coniolor hạt nhỏ, đường kính z 5mm mỗi 
gam 700 — 800 hạt; giống L. henrgi, giống L. auratum 
hạt to, đường kính 12mm, mỗi gam có 170 — 180 hạt. 
Trong điều kiện khô, lạnh, bạt Läly có thể bảo quản 
được 3 năm. 


lI- ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT DỤC 
1. Đặc điểm của thân vảy (củ giống) 

Thân váy của Iäly được col là mầm định dưỡng, về 
mặt hình thái phát dục có thể coi nó là hình ảnh của: 
cả một cây. Một thân vảy trưởng thành gồm đĩa vảy, 
vảy già, vậy non, trục thân sơ cấp, trục thân thứ cấp 
và đỉnh sinh trưởng. 

Thân vảy là thể kết hợp của nhiều thế hệ, vì vậy 
khả năng phát dục của nó cũng chịu ảnh hưởng của 


17 h 


nhiều thế hệ của môi trường và các điều kiện chăm 
sóc khác nhau. Độ lớn của thân vảy thường được đo 
bằng chu vi và trọng lượng của nó. Vậy nhiều và sung 
mãn, thì chất lượng tốt. Củ giống để trồng hoa thương 
phẩm nhất thiết phải là thân vảy đã được bổi dục, 
thường năm đầu chưa ra hoa, sang năm thứ 2 củ có 
chu vi từ 9cm trở lên mới ra hoa. 


Bảng 1: Quy cách củ giống trồng hoa cắt 


Độ lớn của củ (cm) 


Nhóm giống Trung bình 


To 
Đường kính| Chu vi | Đường kính 
Nhóm Á châu 28-3,2 | >10 -12 | >3,2 - 3,8 


Nhóm phương 
Đông 


Nhóm Lily thơm >12 -14 | >3,8— 4,4 


2. Đặc điểm sinh trưởng thân 

Sự sinh trưởng phát dục của Lily có thể chia ra các 
giai đoạn: phát triển trục thân, ra nụ, nở hoa, kết hạt, 
chết khô. Thân vảy vùi trong đất sau khoảng 2 tuần 
sẽ nảy mầm. Tuy nhiên, trong trường hợp xử lý lạnh 
không đây đủ hoặc gặp trời lạnh thời gian nảy mầm 
có thể kéo dài tới 5 tuần. Từ khi trông đến khi ra nụ 
mất khoảng 6 — 9 tuần (tuỳ theo giống và điều kiện 


>14 — 16| >4,4 — 5,1 


18 


thời tiết). Từ khi ra nụ đến lúc nở hoa mất 4 — 7 tuần. 
Các giống khác nhau có mức độ chênh lệch nhau khá 
lớn về thời gian sinh trưởng của cây. Nhóm giống Á - 
châu từ khi trồng đến khi ra hoa khoảng 12 tuần, 
nhưng cũng có một số giống như Kinfa, Lotus chỉ cần 
11 tuần, Adelina, Yellow blage, cần đến 16 ~ 17 tuần, 
cá biệt có giống chỉ cần 9 tuần như Dame Blanche, 
ngược lại giống CasaBlanca cần đến 20 tuần. 

Trục thân của LIly là do trục mầm dinh đưỡng co 
ngắn lại tạo ra. Trục thân chia ra trục thân sơ cấp và 
trục thân thứ cấp. Đầu trục sơ cấp chính và mầm dinh 
dưỡng co ngắn, trục thứ cấp nằm giữa mầm dinh 
dưỡng co ngắn và vảy, có từ 1 đến 3 cái, là trung tâm 
phát dục ra củ con đời sau. Có một số mầm lá, là vậy 
mới, quyết định đến sự hình thành củ con. 

Sau khi phá ngủ trục sơ cấp, ở trên mầm nách 
trục thân là vùng vươn dài thứ nhất, mầm đỉnh co 
ngắn, vươn lên mặt đất, lá trên bắt đầu mở ra, khi cây 
ra nụ thì số lá đã được cố định. Chiều cao cây quyết 
định bởi số lá và chiều dài đốt, số lá chịu ảnh hưởng 
của chất lượng củ giống, điều kiện và thời gian xử lý 
lạnh củ giống, thường thì số mầm lá đã được cố định 
trước khi trồng. Vì vậy, chiều cao cây vân chủ yếu 
quyết định bởi chiều dài đốt. Trong điều kiện ánh 
sáng yếu, ngày dài, nhiệt độ thấp và xử lý trước khi 


19 


bảo quản lạnh lâu, đều có tác dụng kéo dài đốt thân. 
Ngược lại ánh sáng mạnh, ngày ngắn, nhiệt độ cao lại 
ức chế đốt kéo đài. Ở phạm vi nhiệt độ từ 20 — 300C - 
nếu cứ tăng thêm 20C cây có thể thấp đi 2em. Nắm 
được đặc tính này người ta có thể xử lý giờ chiếu sáng 
trước khi ra nụ khoảng 4— 5 tuần để điều chỉnh chiều 
cao của cây rất có hiệu quả. 
3. Đặc điểm phát dục 
3.1. Sự phân hóa hoa 

Trong điều kiện tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam, 
Lñly thường được trồng vào tháng 9 tháng 10 và bắt 
đầu phân hoá hoa vào tháng 11 tháng 13, quá trình 
phân hoá hoa được hoàn thành trong khoảng 40 — 60 
ngày. Các giống Á châu đa số thuộc loại này. Khi bắt 
đầu nảy mầm cũng là lúc cây bắt đầu phân hoá mầm 
hoa. Nguyên nhân là do mầm co ngắn trong vảy rất 
mẫn cảm với nhiệt độ thấp. Củ Läly xử lý lạnh 59C từ 
4 - 6 tuần, sau khi trồng 10 — 14 ngày đỉnh sinh 
trưởng mầm rút ngắn, đã bắt đầu hình thành mầm 
hoa nguyên thuỷ. Mỗi mầm hoa nguyên thuỷ này lại 
kèm theo 1 ~ 2 mầm khác. Khi củ đã qua xử lý lạnh 
thì trước khi trồng. củ có thể mọc mầm và phân hoá 
hoa, vì vậy nếu không trồng kịp thời sẽ bất lợi cho 
phát dục mầm hoa. Do đó trước khi mọc mâm hoặc 
khi mầm ngắn hơn lem phải trồng ngay. Tuy nhiên, 


20 


một số giống thuộc nhóm lai phương Đông và Laly 
thơm lại thuộc loại sau khi nảy mầm 1.tháng mới bắt 
đầu phân hoá hoa, đó cũng là nguyên nhân các giống 
này có thời gian sinh trưởng dài. 

Trong điều kiện tự nhiên ö miền Bắc Việt Nam, có 
một số ít giống có thời gian phân hoá hoa bắt đầu vào 
tháng 8— 9, đến tháng 10 — 11 thì hoàn thành, cũng 
có giống thời gian phân hoá hoa rất dài, bắt đầu từ 
tháng 9 — 10, đến tháng 1 — 2 năm sau mới xong. Hai 
loại chính ở các dòng Á châu và phương Đông đều có 
các giống LäÌy phân hoá mầm hoa sớm. 

Số lượng mầm hoa nguyên thuỷ chịu ảnh hưởng 
lớn của điều kiện sinh trưởng vụ trước và chất lượng 
của củ giống. Các giống thuộc đòng lai Á châu có sức 
hình thành mầm hoa mạnh vì vậy khả năng phát 
triển của củ nhỏ hơn các giống khác. 

3.2. Sự ra hoa 

Sự phân hoá hoa và số lượng mầm hoa chịu ảnh 
hưởng lớn của điều kiện trước khi trồng (chất lượng củ 
giống, điều kiện xử lý), nhưng tốc độ phát dục của nụ 
và hoa lại chịu ảnh hưởng lón của điều kiện sau khi 
trồng. Ví dụ: sau khi trồng nhiệt độ trong nhà vườn 
vượt quá 309C thì hoa sẽ mù, tức là tất cả các mầm 
hoa đều khô đi. Nhiệt độ 25 — 300C sẽ làm thui nụ, tỷ 
lệ ra hoa chỉ đạt 21 — 43%; ở 15 — 205C ty lệ ra hoa đạt 


21 


tới >80%. Nhị đực và nhị cái của Laly cùng chín một 
lúc. Sau khi thụ tình 10 — 15 ngày, tử phòng bắt đầu 
phình to. Thời gian quả chín tuỳ thuộc vào giống. 
Giống ra hoa sớm thì cần khoảng 60 ngày, giống ra 
hoa trung bình cần 80 — 90 ngày, giống ra hoa muộn 
cần ít nhất tới 150 ngày. 

Ánh sáng mạnh tạo ra sự bại dục của nụ, đồng thời 
còn gây ra cháy lá, việc xử lý che nắng sẽ giảm thui nụ. 
Ngược lại ánh sáng yếu (đặc biệt là mùa Đông) cũng 
làm thui nụ và ảnh hưởng đến chất lượng hoa. 

Quả chín sau khi hoa nở được khoảng 2 tháng. 
Khi quả có màu vàng sẽ nứt ra, hạt có cánh vì vậy ở 
điều kiện tự nhiên có thể truyền đi theo gió. Sau khi 
thu hoạch quả, thân lá khô héo, lúc này ta có thể thu 
hoạch củ để làm giống. 

4. Sự ngủ nghỉ của củ và biện pháp phá ngủ 

Kỹ thuật quan trọng trong việc trêng Lily là phải 
phá ngủ của củ. Nếu trồng củ chưa qua phá ngủ sẽ 
dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp và thường xuất hiện hiện 
tượng hoa mù. Các giống thuộc dòng Á châu lai có thời 
gian ngủ nghỉ kéo dài từ ä ~ 6 tháng. Dùng nhiệt độ 
thấp để phá ngủ là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. 
Nhìn chung hầu hết các giống bảo quản lạnh 59C sau 
4— 6 tuần là phá được ngủ nghỉ. Nhưng cũng có một 
số giống như Connecticut cần 6 đến 8 tuần; giống 


22 


Yellow Blage cần đến 8 tuần. Một số giống thuộc dòng 
lai phương Đông cần xử lý lâu hơn như StarGager, 
CasaBlanca (ít nhất phải trên 10 tuần). Cùng một 
giống, việc xử lý lạnh càng lâu thì thời gian từ trồng 
đến ra hoa càng ngắn. Ví dụ: giống Prominence xử lý 
3 tuần thời gian cần cho ra hoa 127 ngày, xử lý 4 tuần 
thời gian cần cho ra hơa là 104 ngày, xử lý 5 tuần thời 
gian cần cho ra hoa là 92 ngày, xử lý 6 tuần thời gian 
cần cho ra hoa là 88 ngày... Từ đặc điểm này ta có thể 
xác định được thời gian ra hoa, đồng thời là xác định 
được thời gian trồng thích hợp. 


lII- ĐIỀU KIỆN SINH THÁI 
1. Nhiệt độ 

Nói chung Lñly là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, 
ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 20 
— 250C, ban đêm là 129C. Các giống thuộc nhóm tạp 
giao phương Đông thời kỳ đầu thích hợp với nhiệt độ 
ban ngày 200C, ban đêm 159C, nhiệt độ đất 159C. 
Nhóm Lñly thơm chịu nóng tốt, nhiệt độ thích hợp: 
ban ngày 25 — 289C, ban đêm 18 — 200C. Dưới 129C 
cây sinh trưởng kém, hoa dễ bị mù, thời gian đầu 
nhiệt độ thấp có lợi cho ra rễ và sự phân hóa hoa. 

Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và 
phát dục của LiñÌy, quan trọng nhất ảnh hưởng đến 
nảy mầm của hạt, sự phát dục của thân và sự sinh 
trưởng của lá. 


23 


Nhiệt độ ảnh hưởng tương đối lớn tới nảy mầm 
của hạt. Roh (1976) đã phát hiện nhiệt độ ảnh hưởng 
trực tiếp tới sự nảy mầm của hạt L1lyY pháo (. 
Xpromolong. Khi gieo hạt LÃly trong các điều kiện 
nhiệt độ 14 — 260C thì ở 149C tỷ lệ nảy mầm cao nhất, 
còn nếu xử lý lạnh 59C trong 9 tuần, sau đó mới gieo 
ở 200C thì thời gian để đạt tới nảy mầm 50% ít nhất 
là 21 ngày. 

Xử lý củ giống nhóm Läly thơm ở nhiệt độ 450C 
trong 5 tuần, có thể kích thích lá vươn đài, đốt dài ra 
và nâng cao khả năng sinh trưởng của cây nhưng làm 
cho thân nhỏ hơn, giảm số lá và nụ. Nếu xử lý 18 tuần 
sẽ làm giảm rõ rệt khả năng sinh trưởng thân và tốc 
độ phát triển số lá. Từ khi củ nảy mầm khỏi mặt đất 
đến khi ra hoa thì tốc độ ra lá, độ dài của thân tương 
quan thuận với nhiệt độ không khí. Ví dụ: nhiệt độ 
ngày/đêm = 3/100C thì có 19 lá, 25/18°C có 33 lá. Trong 
' thời gian này nếu nhiệt độ không khí ở mức 24 — 300C 
có lợi cho sự vươn dài của thân. Nhiệt độ đất ảnh 
hưởng đến sinh trưởng của rễ, nếu nhiệt độ đất từ 17 
—21%C có lợi cho sinh trưởng của rễ, gốc, nhưng nếu 
nhiệt độ xuống thấp từ 12 — 139C hoặc cao hơn (27 — 
2890) thì rễ làm chậm lại sự phát triển của thân lá, 

Từ khi xuất hiện nụ đến khi ra hoa nhiệt độ chênh 
lệch ngày/đêm ảnh hưởng lớn tới sự sinh trưởng của 


24 


thân. Nếu chênh lệch từ 00C đến 169C thì độ cao của 
cây dao động từ 14,2 đến 27cm. 

Nhiệt độ còn là nhân tố quan trọng điều tiết sự 
phân hóa hoa và sự ra hoa. Các giống thuộc dòng tạp 
giao và Lily thơm đều cần có một số ngày nhiệt độ 
thấp nhất định để thực hiện xuân hóa mới ra hoa 
được. Roh (1974) khi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến sự ra hoa của Lily đã nhận thấy nếu 
những giống được xử lý liên tục ở 12,89C sẽ rút ngắn 
sự ra hoa. 

Rob khi nghiên cứu quan hệ giữa nhiệt độ với số 
lượng nụ của dòng Lãly thơm, phát hiện thấy với gial 
đoạn từ mọc đến xuất hiện nụ nếu quang chu kỳ là 16 
giờ, nhiệt độ ngày 21,19, đêm 12,89 thì Iäly có thể 
ra hoa sớm hơn và kích thích nụ 2, nụ 3 ra nhiều hơn, 
do đó tăng được số lượng nụ của cây. Ở nhiệt độ đêm 
7,20C thì kích thích hình thành nụ 2, nhiệt độ đêm 
15,50C thì kích thích nụ 3. Còn ở giai đoạn phân hoá 
hoa đến khi ra nụ nếu quang chu kỳ là 12 giờ, nhiệt 
độ ngày 18,30C, đêm 15,69C có lợi cho hoa ra sớm hơn 
và tỷ lệ bại dục thấp nhất. Giai đoạn từ nụ đến ra hoa, 
nhiệt độ ngày là 210C, đêm là 18,39C thì cây ra hoa 
sớm và tý lệ bại dục nụ thứ 3 thấp nhất. 

Nhiệt độ và ánh sáng còn ảnh hưởng đến sự phát 
triển của củ, nhiệt độ thấp, thời gian chiếu sáng trong 


25 


ngày dài củ sẽ to hơn. Vì vậy vào mùa Đông mỗi ngày 
cần tăng thêm 4 giờ chiếu sáng, nâng chế độ chiếu 
sáng lên từ 16 _ 24 giờ/ngày, có tác dụng làm cho cây 
thấp đi rõ rệt, đồng thời tăng tỷ lệ ra hoa, giảm số hoa 
bị bại dục. Củ giống dòng tạp giao phương Đông như 
CasaBlanca, StarGager, từ cuối tháng giêng mỗi ngày 
chiếu sáng thêm một số giờ và chiếu liên tục trong 6 
tuần, thì tốc độ ra hoa tăng rõ rệt. Chiếu sáng bổ sung 
ở nhiệt độ thích hợp (16 - 189C) có thể sẽ rút ngắn 
được thời gian ra hoa của tất cả các giống. 

2. Ánh sáng 

lAly là cây ưa cường độ ánh sáng ở mức trung 
bình, vì vậy nếu trồng vụ Hè Thu cần phải che bót 
ánh sáng, tạo ra cường độ ánh sáng thích hợp (từ 13 
— 1ỗ nghìn lux), nhất là ở thời kỳ cây cao 20 — 30cm, 

Vào mùa Hè với nhóm Lñly Á châu và LAly thơm 
cần che bớt 50% ánh sáng, nhóm phương Đông nên 
che bót 70% ánh sáng. 

Ngược lại trồng trong nhà lưới vào mùa Đông, ánh 
sáng không đủ, nhị đực sẽ sản sinh Etylen, dẫn đến 
nụ bị rụng. Đặc biệt là nhóm Á châu rất mẫn cảm với 
thiếu ánh sáng, do vậy cần bỏ bớt lưới hoặc nilon che 
phủ để tăng cường ánh sáng tự nhiên cho cây, 

Lily là cây ngày dài, chiếu sáng ngày dài hay ngắn 
không những ảnh hưởng đến phân hóa hoa, mà còn 


28 ` 


ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của hoa. 
Boontpes (1973) phát hiện trong quá trình hoạt hóa, 
mỗi ngày tăng thêm 8 giờ chiếu sáng có thể hoa ra 
sớm 5 tuần. Xử lý ngày dài sẽ tăng tốc độ sinh trưởng 
và số lượng hoa. Miller (1984) thì cho rằng ngày ngắn 
làm tăng chiều cao cây, cuống hoa và đốt cũng dài 
thêm. Tuy nhiên số hoa/cành giảm, đồng thời ông 
cũng nhận thấy rằng khi cường độ chiếu sáng tăng 
đến một mức độ thích hợp thì tỷ lệ hoa bị bại dục cũng 
giảm ởđi rõ rệt. 

Chất lượng ánh sáng cũng ảnh hưởng rõ rệt đến 
sự sinh trưởng phát dục của củ. Suker (1960) khi 
nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng lam, đỏ, hồng 
ngoại đến sự hình thành củ con của giống 
CasaBalanca cho thấy tia hồng ngoại (FR) làm tăng 
số lượng củ con, tia đỏ (R) và tia tử ngoại có thể dẫn 
đến sự ngủ nghỉ của một số giống thuộc nhóm Á châu. 
3. Nước 

Đất quá khô hoặc quá nhiều nước đều ảnh hưởng 
đến sinh trưởng, phát dục của Lily. Thời kỳ đầu cây 
cần nhiều nước, thời kỳ ra hoa nhu cầu nước giảm bớt 
vì nước nhiều củ dễ bị thối, rụng nụ. Lñly thích không 
khí ẩm ướt, độ ẩm thích hợp nhất là 80 — 85%. Nếu 
ẩm độ biến động lớn dễ dẫn đến thối củ. 


27 


4. Không khi 

Laly là cây khá mẫn cảm với khí Etylen, tuy nhiên 
độ mẫn cảm của các giống khác nhau thì không giống 
nhau: Giống Á châu mẫn cảm nhất, các dòng giống 
khác yếu hơn. 

5. Đất 

Lñly có thể trồng ở-mọi loại đất, nhưng đất nhiều 
mùn, đất thịt nhẹ là tết nhất. Lily là loại cây có rễ ăn 
nông vì vậy đất thoát nước rất quan trọng. Lily rất 
mẫn cảm với muối, đất nhiều muối cây không hút 
được nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phân hóa hoa 
và ra hoa. Nói chung hàm lượng muối không được 
vượt quá 15mg/cm“, chất ôxy hóa không cao quá 
1,5mmolj. 

Đất quá chua cây hút ion sắt, nhôm, magiê nhiều 
gây hại cho cây; đất kiểm quá, lượng hút sắt, magiê, 
lân không đủ sẽ dẫn đến thiếu các sắc tế. Các giống 
thuộc nhóm tạp giao Á châu và Lily thơm yêu cầu độ 
pH thích hợp từ 6 — 7, giống thuộc nhóm Phương Đông 
lại yêu cầu thấp hơn (pH từ 5,5 - 6,5). 

6. Dinh dương 

LÄÌy yêu cầu mức độ phân bón eao nhất trong 3 
tuần đầu kể từ sau khi trồng. Tuy nhiên, lúc này rễ 
non đễ bị ngộ độc muối. Muối trong đất do 3 nguồn: 
phân bón, nước tưới và hàm lượng dinh dường của cây 


28 


“ 


trồng vụ trước. Vì vậy để tránh tác hại của muối trong 
đất, trước khi trồng 6 tuần cần phân tích đất để biết 
hàm lượng muối. Lily cũng mẫn cảm với hợp chất 
chứa Clo, yêu cầu lượng C]o trong đất không vượt quá 
1,5mmol/lít, nếu không sẽ hại rễ, 

LäÌy cũng mẫn cảm với Flo, nếu hàm lượng Plo 
trong không khí cao đễ gây cháy lá. Vì vậy không được 
bón phân có chứa Flo như muối Flophotphat, mà phải 
bón loại phân có hàm lượng Flo thấp như CaHPO,. 
Đất thiếu Canxi, Lily đễ bị vàng lá, lá phát triển 
không gọn. 


29 


CHƯƠNG III 
GIỐNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG 


|- PHÂN LOẠI GIỐNG 
1. Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ 

Do việc mua bán Lly trên thế giới phát triển, nên 
công tác lai tạo giống mới luôn được chú ý và mở rộng, 
giống mới ngày càng nhiều. Để tiện cho việc giới thiệu 
mua bán, hiệp hội làm vườn Hoàng gia Anh (Royal 
Horticultural soclety Lily commitie) năm 1963 đưa ra 
hệ thống phân loại L1ly. Hệ thống này chủ yếu căn cứ 
vào nguồn gốc bố mẹ con lai, tác giả tạo ra giống và 
năm tạo giống, từ đó người ta chia giống Lily trồng 
trọt ra làm ð nhóm: 

Nhóm 1: Nhóm Lily Phương Đông: gồm các 
chủng L.auratum, L.spucicsum, L.faponieum, 
L.rubellum... chủ yếu là các giống lai có nguồn gốc 
khác nhau. 

Nhóm 2: Nhóm LäÌy Á châu: gồm L.lancipollöum, 
L.lechtin var Maximwlcgl, L.Caculamabel, 
L.pumllum, L.bulboerem, L.đacidu, L. wiblanottiac 
chủ yếu là nhóm Carotuoid là chính. 

Nhóm 3: Nhóm IHäly thơm: với các chủng 
L.langfloreum, Iñly Đài Loan (L.porosanum), Läly 
Trắng (L.candidum), Ly Vương ( L.regala ) là chính. 


30 k 


Nhóm 4: Nhóm Lily Tinh Diệp: gồm Lily Hán 
Lâm (L.hansonj), Lily Tình Diệp (L.Martagou) là 
chính cùng với L.Chaleudonicum, Läly ốc đan... lai tạo 
chọn lọc ra. 

Năm 1982, Hiệp hội Lily quốc tế để ra Hệ thống 
phân loại L4ly trên cơ sở Hệ thống phân loại của Ảnh 
năm 1963. Hệ thống này dựa vào nơi nguyên sản của 
bố mẹ, quan hệ huyết thống, đặc trưng hình thái, màu 
sắc hoa và quy các giống Lủy vào 8 nhóm: 

a. Nhóm Ly lại châu á (Asiatic hybrtds) 

Do loại Läly châu Á lai với chính con lai của nó (ai 
giữa các con lai bố mẹ chủ yếu là IãÌy triển tiêu 
(L.mabile), Lãly thân vảy (L. bulbierum var croceum), 
L.xhollamdieum, L.xmaculatum, L.xelegans, LAly lông 
(L.đanricum), Läly ốc đan (L.aoncoor, L.laneipohum, 
L.daeidii, L.cernum)... Nhóm này có đặc điểm là hoa 
hướng ra, màu hoa rất phong phú. 

Dựa vào hình dáng hoa nhóm này lại được phân 
làm 3 loại: 

— Loại hoa hướng lên trên: Mọc đơn hoặc trên hoa 
tự, ra hoa sớm. Các giống thường thấy là: Apeldoora, 
Enchautmemt, Conmicticuskng. 

~ Loại hoa hướng ra ngoài: Giống thường thấy là 
Braudwine, Corsage, ProoplerIty... 


31 


— Loại hoa chúc xuống: Các giếng thường thấy là 
BlackButtylly, Connetieutyan, wtonella... 

b. Nhóm LiÌy lại Tĩnh Diệp (Martagon hybrids) 

Do lai giữa L.Martagon với L.hansonil. Các giống 
thường thấy là Marhan, Achievement, Graylights, 
Baollerina, Brocade, Dairy, Maid... 

e. Nhóm ủy lai hoa trắng (Condidum hybrids) 

Các giống thường thấy: Beerensiik, Prankfonee, 
Hughes Apiricot, Whito Mighit... 

đ. Nhóm lai Lily Châu Mỹ (American hybrids) 

Bắt nguồn từ L.paradalinum, L.parrue, sinh 
trưởng ở châu My. Các giống thường thấy là: 
Shuksau, Belliupbam, Bellauaid... 

e. Nhóm lai Elly tham (Longffiorum hybrtds) 

Còn gọi là Lily pháo do Lily thơm (L.longiflorum), 
Läly Đài Loan (L.porosanum) lai tạo ra, đặc điểm là 
hoa có hình dâng giống loa kèn, các giếng thường thấy 
là Avita Come, Gelria, SnowQueen.... 

Ê Nhóm Lủly lai loa hèn (Trumpet hybrids) 

Bắt nguồn từ Lily Thông Giang (L.sargeutac), LiÌy 
Nghi Xương (L.lecauthum), Lily Hồ Bắc, Lily Vương 
lai với nhau. Dựa vào hình dạng hoa có thể chia ra: 
hình hoa loa kèn, có các giếng: Aprieau Queon, Black 
dragon, Black Magic... Hoa hình cái bát, thường thấy 
là: Firstlove, Hertsdesire, Newera...; hoa chúc xuống 


32 5 


Giống CrimsonPixie 


“ 


Giống Solemio 


Giống MonaLisa 


Giống Lollypop 


hoặc cong ngược lại, các giống thường thấy là: 
Christmas day, Golldin Showers, Summer Song; hình 
mặt trời mọc, cành hoa cong lại các giếng thường thấy 
là Bryhtstar, Goldlen sunburst, Magic... 

8. Nhóm lai Phương Đông (Ortental hybrids) 

Do Lily auratum, Llly spociosum, Ily đó 
(rubellum), Lily Nhật (piponcum) lai với Lily Hồ 
Bắc tạo ra. Căn cứ vào hình dáng hoa, nhóm này lại 
được phân làm 8 loại: 

— Loại hình hoa loa kèn (hiện nay chưa có giống 
đăng ký). 

— Loại hình hoa hình bát: các giống thường thấy là 
BonprIre, Casa Blanca, Empiress, Opchina.... 

— Loại hình hoa bằng đài: là cành hoa cong ngược lại. 
h. Nhóm Lily nguyên chủng 

Bao gồm tất cả các loại, các biến chủng biến hình 
nguyên bản xuất xứ của nó. 

2. Phân loại theo thời gian ra hoa 

+ Loại ra hoa sớm: Từ khi trồng đến ra hoa 60 ~ 
80 ngày, chủ yếu là các giống thuộc nhóm lai Á châu 
thường gặp là Kings, Lotus, Sanciro, lavocaro, 
orango, Mountamn... 

+ Loại ra hoa trung bình: Từ trồng đến ra hoa 8ð 
- 100 ngày, một số là các giống thuộc nhóm lai Á 


33 


châu, một số thuộc nhóm L1ly thơm thường thấy là: 
2vigon, Enchantment.. 

+ Loại ra hoa muộn: Từ khi trồng đến ra hoa 105 
— 120 ngày, các giống chủ yếu thuộc nhóm phương 
Đông và Lily thơm, các giêng thường gặp là: 
Olinvpicstar, Stargazer... 

+ Giống ra hoa cực muộn: Từ khi trồng đến ra hoa 
120 — 140 ngày, chủ yếu các giống thuộc đồng lai 
Phương Đông và lai Lily thơm, thường gặp là 
Diablanea, Contesse, CasaBlanea... 

3. Phân loại hoa theo rmmàu sắc hoa 
Chia ra dòng hoa đó (2D), phấn hồng (Pinca), 


trắng (WVHio), vàng mơ (Apricot) và nhiều màu 
(Mutiple — Coulor)... 


l— MỘT SỐ GIỐNG LiLY ĐANG TRỒNG PHỔ BIẾN 
TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 


1. Một số giống Lily d đang trồng phổ biến trên 
thế giới 

Có 4 nhóm Lily trồng lấy hoa cắt phô biến là: Lai 
Á châu (Asratie hvbrids). lai Phương Đông (Orioengal 
hvhrids), lai laly Thơm (Longilorum hvbrids) và các 
loại hoa khác (Mlisee Ìqmcous), 


1.1. Nhóm lai Á châu 


34 


* Loại hoa trắng 

Giống Alaska: Cây cao ~ 100cm, cánh hoa trắng, 
gốc cánh màu vàng nhạt, không có đốm, là giống chín 
sớm, sinh trưởng khỏe, tính thích ứng rộng. 

Giống Lavomna: Cây cao ~ 100cm, cánh hoa trắng, 
gốc cánh màu vàng lục, hoa to trung bình, độ mẫn 

cảm của nụ với ánh sáng thấp, thích hợp trồng lấy hoa 
vào mùa Đông. 

Giống Lucyda: Cây cao x 90em, cánh hoa trắng, 
thuộc giếng hoa ra sớm. 

Giống Nivera: Cây cao ~ 120cm, cánh hoa màu 
trắng sữa, có đốm đỏ tím, ra hoa trung bình, sinh 
trưởng khỏe, có thể trồng quanh năm. 

* Loạt màu Uuàng 

Giống London: Cây cao x 130cm, cánh hoa màu 
vàng, gốc cánh có Ì n màu đỏ tím, thời gian sinh 
trưởng trung bình, có thể trồng quanh năm, giá trị 
thương phẩm cao. 

Giống Madras: Cây cao ~ 110cm, cánh hoa màu 
vàng kim, không có đốm, thời gian sinh trưởng trung 
bình, cuống hoa cứng, tuổi thọ hoa đài. 

Giống Pollanna: Cây cao ~ 135em, cánh hoa màu 
vàng sẫm, có đốm màu đó tím, ra hoa muộn, sinh 
trưởng mạnh, cuống hoa cứng. 

Giống Rebeca: Cây cao ~ 130cm, cánh hoa màu 


` 


Ko 


vàng, có đốm tím sẫm, ra hoa muộn, sinh trưởng 
khỏe, cuống hoa cứng. 

Giống Romano: Cây cao ~ 110cm, cánh hoa màu 
vàng, không có đốm, ra hoa sớm, hoa bền. 
* Loại hoa đỏ 

Giống Wateslloo: Cây cao ~ 90cm, cánh hoa đỏ, có 
đốm màu tím nâu, ra hoa sớm, sinh trưởng khỏe, có 
thể trồng quanh năm. 

Giống Latoya: Cây cao x 125cm cánh hoa đỏ, 
không có đốm, ra hoa vừa, sinh trưởng khỏe, có thể 
trồng quanh năm. 

Giống Nassa: Cây cao ~ 120cm, cánh hoa đỏ, 
không có đốm, ra hoa vừa. 
* Loại phấn hông 

Giống Avanti: Cây cao 100em, cánh hoa màu phấn 
hồng, có đốm màu tím nhạt, ra hoa sớm, sinh trưởng 
khỏe, có thể trồng quanh năm. 

Giống Azurra: Cây cao ~ 105cm, cánh hoa màu phấn 
nhạt, không có đốm, thời gian sinh trưởng trung bình. 
* Loại màu lam 

Giống Etyte: Cây cao x 125cm, cánh hoa màu lam, 
có đốm, thời gian sinh trưởng trung bình, có thể trồng 
quanh năm. 


Giống GraSasoo: Cây cao x 110cm, cánh hoa màu 


36 


lam, phía trong cánh 2/3 có đốm tím nâu, thời gian 
sinh trưởng trung bình. 
* Loạt nhiều màu 
Giống Italia: Cây cao ~ 100em, từ nửa cánh hoa 
phía trên màu đỗ cam, phía dưới màu vàng, có đốm 
màu đỏ tím, thời gian sinh trưởng dài, ra hoa muộn. 
Giống SansPareil: Cây cao ~ 110em, nửa cánh 
phía dưới màu vàng, trên màu vàng sẫm không đốm, 
thời gian sinh trưởng trung bình. 
1.2. Nhóm lai Phương Đông 
* Loại màu trắng 
Giống AlhaBra: Cây cao x 130cm, cánh hoa màu 
trắng, đầu cong lên có đốm màu đỏ tím, ra hoa rất 
muộn, sinh trưởng khỏe, có thể sống quanh năm. 
Giống Amanda: Cây cao trung bình 125cm, cánh 
hoa trắng, đầu cánh cong lên, ra hoa cực muộn, sinh 
trưởng khỏe, hoa đẹp, có thể trồng quanh năm. 
Giống JandeGraff: Cây cao trung bình ~ 44cm, 
cánh hoa trắng, cong rất rõ, không có đốm, ra hoa rất 
muộn, cuống hoa cứng, hoa tươi lâu. 
* Nhóm hoa đỏ 
Giống Acapullo: Cây cao trung bình + 120cm, 
cánh hoa đỏ, có đốm màu nâu đỏ, đầu chóp hơi cong, 
ra hoa rất muộn. 
Giống Kinproop: Cây cao trung bình x 110em, 


37 


cánh hoa đỏ, viền trắng đầu chóp hơi cong, có đốm 
màu đỏ tím, ra hoa rất muộn, hoa đẹp. 
* Nhóm hoa phấn hồng 

Giống Atlantie oceau: Cây cao trung bình 130em, 
cánh hoa màu phấn hồng, viền trắng, đầu cong, có 
đốm màu đỏ tím, thời gian sinh trưởng trung bình. 

Giống Beliedice: Cây cao trung bình x 100em, 
cánh hoa màu phấn hồng, đầu hơi cong, gốc cánh màu 
vàng nhạt, có đếm màu đỏ tím, thời gian sinh trưởng 
trung bình. 

Giống Loure: Cây cao trung bình + 115em, cánh 
hoa màu phấn hồng, đoạn cuối cong lên, có đốm thưa, 
ra hoa muộn . 

* Nhóm nhiều màu 

Giống Areua: Cây cao trung bình 125em, cánh hoa 
viền trắng, ở nửa phía trên màu đỏ, nửa dưới màu 
vàng, có đốm đó, ra hoa muộn. 

Giống Aubade: Cây cao 130cm, viền cánh hoa màu 
trắng, giữa phấn hồng xẫm có đốm màu tím ra hoa 
rất muộn. 

Giống Cordola: Cây cao trung bình x 80em, đầu 
cánh hoa màu phấn hồng, giữa màu trắng, gốc màu 
vàng ra hoa muộn. 


£ 


Giống StarGazer: Cây cao trung bình x 100em, 


38 


viền cánh hoa màu trắng, các phần khác đỏ, có đốm 
tím nâu, ra hoa vừa, hoa rất đẹp, là giống được trồng 
phổ biến ở Trung Quốc. 
1.3. Nhóm lai Lily thơm 

Giống Avila: Cây cao trung bình x 120em, cánh 
hạn trắng, đoạn chóp cong lên, ra hoa muộn. cuống 
toa cưng, có thê trồng quanh năm, 

tong Showgecu: Cây cao trung bình x 115em, 
côn họa màu sửa, đầu cong lên, ra hoa muộn, cuống 
hoa cứng. 

Giống White Purgie: Cây cao trung bình x 45em. 
cánh hoa trắng, đầu chóp cong lên, ra hoa vừa. 

1.4. Các loại hình khúc 
Giống Eveningstar: Gây cao trung bình z 80cm. 
"hoa hình sao, đầu chóp cong lên, màu vàng đỏ có đếm 
đỏ tím, ra hoa sớm, là giống lai giữa Läly thơm và LñÌy 
Á châu. 

Giống RoyalDrcam: Cây cao trung bình = 95em, 
màu trắng thời gian sinh trưởng trung bình, là con lai 
giữa ly Á châu và Eñly thơm. 

2, Các giống Lily đang được ưa thích ở Việt Nam 

+ Giống TIBER: Hoa màu nâu hổng, lá to đầu 
tròn, số hoa trên cành 3 — ð hoa, hoa to, cây cao vừa 
phải (80 - 90em). 


39 


+ Giống SIBERIA: Hoa màu trắng, lá to nhọn, số 
hoa trên cành 4 — 5 hoa, hoa to, cây thấp (60 — 70cm). 

+ Giống ACAPULCO: Hoa hồng sẫm, lá to 
nhọn, số hoa trên cành 3 ~ 5 hoa, hoa vừa, cây cao 
(90 ~ 120cm). 

+ Giống SORBONNE: Hoa màu hồng nhạt, lá 
nhỏ, số hoa trên cành 6-— 7 hoa, hoa nhỏ, cây cao 
(90 — 120cm). 


lI- KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LILY 

Có thể nhân giống Läly bằng cách cắm vảy, tách 
củ, nuôi cấy mô, nhân bằng hạt, mầm hạt... 
1. Giâm vảy (cắm vảy) 

Đây là phương pháp nhân giống cổ truyền đối với 
Lnly. Trên thân vảy (củ) của Lily có rất nhiều vảy, mỗi 
vay có thể sinh ra vài vảy nhỏ ở gốc, mỗi thân vảy nhỏ 
sẽ hình thành một cơ thể mới. Vì vậy, cách nhân giống 
này có hệ số nhân tương đối cao. 

1.1. Thời gian giâm 

Thời gian giâm tốt nhất là vào mùa Xuân (tháng 
3 — 4) vào lúc thu hoạch củ, 
1.2. Kỳy thuật giâm 

— Tiêu độc vảy: Chọn củ to mập, bóc bỏ lớp vảy khô 
hoặc thối bên ngoài, rồi bóc lấy vảy lành, khỏe ngâm 
trong dung dịch Foocmalin 40% pha theo tỷ lệ 1/80lần 


40 


trong 20 phút, sau đó lấy ra đùng nước sạch rửa ba 
lần rồi hong khô. 

— Chuẩn bị vườn ươm: Chọn nơi nhiệt độ ổn định, 
thường xuyên duy trì ở mức 20 — 250C, không có ánh 
sáng trực xạ, thiết kế vườn giâm có sàn rộng 40 — 
60m, chiều dài tùy ý, chất nền để giâm là cát sạch, 
hoặc than bùn (tết nhất là dùng than bùn có đường 
kính 0,2 — 0,5cm), độ dày lớp chất nền 8 -- 10cm. Nếu 
Số lượng ít có thể dùng khay gỗ hoặc chậu để giầm. 

— Thao tác giâm: Cắm nghiêng vảy vào chất nền, 
khoảng cách 3 x 3em, độ cắm sâu bằng 1/3 đến 1/2 
chiều dài vảy. Để kích thích ra rễ có thể dùng œNAA 
nồng độ 1000ppm phun vào vảy sẽ nâng cao tỉ lệ ra rễ 
và thúc đấy sự ra rễ nhanh của vảy củ. 

1.3. Chăm sóc sau giâm 

Hàng ngày dùng bình phun, phun nước vào vảy 
làm cho vảy tiếp xúc tốt với chất nền, duy trì nhiệt độ 
nhà giâm từ 22 — 259C, độ ẩm nền giâm 80 — 85% sau 
đó giảm dần việc tưới nước để phòng vảy bị thối. Để 
duy trì nhiệt độ có thể dùng nilon hoặc lưới cẩn quang 
che phủ. Sau 40 - 60 ngày ở vết cắt của vảy sẽ ra củ 
con có rễ. Mỗi vảy có thể sản sinh ra 1 — 4 củ con, khi 
củ con có đường kính 0,3 — 1,0cem sẽ mọc ra 1 —- 5 rễ 
con, đợi cho củ con lớn thì bứng củ con đi trồng chỗ 
khác và chăm sóc ở chế độ riêng. 


41 ` 


2. Nhân giống bằng cách tách củ 

Tách củ là phương pháp nhân giống bằng cách 
tách củ con được sinh va từ củ mẹ. Có thể trồng cây 
chuyên để nhân giống. Cùng có thể kết hợp với sản 
xuất hoa vụ Hè để nhân giống, nhưng do khí hậu 
nóng nên chất lượng củ loại này kém. 
9.1. Chuẩn bị củ giống Hẹ 

Chọn củ không sâu bệnh, đường kính từ 8 ~ 10cm 
ngâm vào dung dịch Fooemalin 40% pha theo tỷ lệ 
1⁄80 lần trong 30 phút, lấy ra rửa sạch hong khô. 
9.2. Chuẩn bị uườn ươm 

Tãäly là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng, nên 
đất trồng Laly phải chọn những vùng đất cao ráo, 
thông thoáng và có điều kiện tưới nước. Theo kinh 
nghiệm thì nên chọn đất ở những VÙĐE núi cao, ven 
sông. ven hồ hoặc bán đảo là tốt nhất. Đất làm vườn 
ươm phải là đất nhiều mùn, tơi xốp, thoát nước tốt, 
luống rộng từ 100 -- 120em, độ đài tuỳ ý. 
2.3. Trồng uà chăm sóc 

Trồng với khoảng cách cây 12 x 15em. Mỗi luống 
rạch ð — 6 hàng sâu ð — 7em; rạch xong tưới đủ nước, 
đợi nước ngấm đi rồi đặt củ vào hàng, cách nhau 
15cm, sau đó lấp đất dày 5 — em. 

Chăm sóc cây con: Sau khi cây mọc đều thì bón 
một lượng đạm urê nhỏ (1/1000). có thể sử dụng 


42 k 


NH,SO, (Sunfat amôn) để điều chỉnh độ chua. Mỗi ha 
bón 37kg đạm urê hoặc 74kg đạm sunfat amôn. Hoà 
phân trên vào nước để tưới, sau 20 ngày bón một lần 
nữa giống như trên. Đến khi cây chuẩn bị có nụ, mỗi 
hecta bón 7ãkg điamôn phốtphát (DẠP) + 225kg 
mônôkalyphốtphát (KH;PO,) để cho củ lớn nhanh. 
Khi cây có nụ thì phun lên lá đụng dịch Sunphat Kah 
và axit boric với lượng 25 kg — 30kg cho mỗi ha. Cứ 7 
ngày phun 1 lần cho đến khi cây ra hoa. Nếu hòa vào 
nước thì nồng độ phân là 0,3 %, nếu phun lên lá thì 
nồng độ là 0,2%. 

Làm cỏ xáo xới : Trong quá trình trồng cần xáo 
xói nhẹ, xới nông để tránh tốn thương rễ. 

Nhổ bỏ cây bệnh: Khi cây bị bệnh, có sự tiêu hao 
đỉnh dưỡng nhiều; không có lợi cho sinh trưởng của cây, 
do vậy phải nhể bỏ và tiêu huỷ kịp thời cây bị bệnh. 
3.4. Đào Củ giống 

Ở vùng núi cao thông thường đầu tháng 12, lá bắt 
đầu khô héo, vùng đồng bằng đầu và giữa tháng 1 đến 
tháng 3 lá héo, cần đào củ ngay để bảo quản. Khi đào 
củ, không tách ngay củ mẹ với củ con mà đợi 1 — 2 
ngày, sau khi loại bỏ đất bùn và rễ rồi mới tách. Cần 
chú ý là củ được đào về phải để nơi khô mát, tránh 
không được phơi ra ánh nắng làm khô vảy. Khi thu 
hoạch nếu thân cây chưa khô hẳn thì hãy đặt cây vào 


43 : 


nơi dâm mắt 2 — 3 ngày, để cho dinh dưỡng trong thân 
dồn hết về củ rồi mới cắt thân. 
3.5. Phân loại củ 

Mỗi củ mẹ đều có thể có 3 — 5 củ con tương đối lớn 
(chu vi 5cm trở lên) và 4 ~ 8 củ nhỏ (chu vi 1~ 3em), 
Củ mẹ được phân loại theo độ lớn để dùng, những củ 
con có chu vi 5cm trở lên đem trồng sau 1 vụ có thể 
thành củ nhỡ để sản xuất hoa (10cm trỏ lên). Củ có 
chu vi 1 — 3em thì phải trồng 2 vụ mới thành củ sản 
xuất hoa được. 

3. Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế 
bảo (Invitro) 

Lily nhân bằng củ có hệ số nhân giống thấp, mặt 
khác nếu nhân liên tục nhiều năm, virut tích luỹ lại 
và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm cho cây 
sinh trưởng yếu, hoa nhỏ. Để khắc phục nhược điểm 
trên người ta đã sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế 
bào. Cho đến nay, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào đã trở 
nên quen thuộc và được ứng dụng rộng rãi trong sản 
xuất củ L]ly. 

* Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô tế bào. 

— Hệ số nhân giống nhanh (Hệ số nhân giống bằng 
sinh sản củ thường không quá 16 lần, nhân bằng 
phương pháp nuôi cấy mô, sau 1 năm từ một bộ phận 
cây, được trên 2 vạn củ). 


44 k 


_ Có thể tạo ra giống mới: Nuôi cấy mô là phương 
pháp gây nhân giống ở bộ phận cơ quan của cây, mô 
và tế bào là những phần có độ biến đị lớn, đễ khống 
chế điều kiện nưôi, lợi dụng đặc điểm này có thể tạo 
ra giống mới. 

— Có thể tạo ra cây con sạch bệnh virut: Đây là 
một nhân tố quan trọng khắc phục sự thoái hoá ở L1ly. 
Nhân bằng củ thì virut có thể truyền lan từ thế hệ 
này sang thế hệ khác, do đó bệnh ngày càng nặng, 
làm cho cây sinh trưởng yếu, hoa nhỏ, ít, ảnh hưởng 
lồn đến tính thẩm mỹ. Nếu dùng phương pháp nuôi cấy 
mô sẽ loại trừ được virut, tạo được cây con sạch bệnh. 

~ Không bị hạn chế bởi thời tiết, hoàn toàn có thể 
khống chế các yếu tố trong phòng nuôi cấy, do đó có 
thể chủ động về giống. 

- Tiết kiệm đất, lao động và thời gian. 

Về kỹ thuật: nuôi cấy mô LñÌy hiện nay ở các nước 
tiên tiến đã khá hoàn thiện có thể đáp ứng được số 
lượng lớn cây giống sạch bệnh cho sản xuất. Ở Việt 
Nam phương pháp này còn mới, hiện chưa được ấp 
dụng nhiều. 

* Tóm tắt quy trình nuôi cấy mô. 

+ Lấy mẫu: Các phần lấy để nuôi cấy mô rất 


45 


phong phú từ củ, ìá, nụ, cuống hoa... nhưng lấy phần 
non của đỉnh sinh trưởng tốt hơn cả. Vì chúng dễ lấy, 
dễ khử trùng, thời gian mọc thành cây ngắn. 

+ Khử trùng mâu: Mẫu được lấy ra ngâm vào nước 
sạch 15 phút rồi đưa lên tiêu độc ở tủ nuôi cấy. Ngâm 
mâu vào cồn 7009 trong 30 giây rồi khử trùng băng hoá 
chất H;Cl; trong 30 phút. 


+ Nuôi cấy trong phòng: Điều tiết môi trường nuôi 
cấy nhiệt độ thích hợp là 20 — 249C, ánh sáng từ 1.000 
— 9.000 Lux, thời gian chiếu sáng mỗi ngày từ 10 — 
19h, (các bước nuôi cấy mô giống như với loài thân 
thảo khác). 

+ Đưa cây ra vườn ươm: Sau khi cây con ra rễ dài 
từ 0,7 — 1cm, có thể lấy ra trồng. Khi mới lây từ bình 
nuôi cấy ra khôhg nhất thiết phải tách thành từng 
cây một, đợi cho sau khi cây sống chắc chắn rồi mới 

tách riêng ra. Thời gian đầu chú ý đảm bảo nhiệt độ 
luôn mát mẻ (1ã -- 358C). 


Đối với giống quý iuem, để đảm báo tỷ lệ sống cao, 
thường sau khi lấy từ bình ra, người ta đặt trên giấy 
thấm nước, đợi cho rễ cây con ra nhiều lông hút mới 
rồi chuyển vào nơi tiêu độc để trồng trong vườn ươm. 

Thông thường tỷ lệ sống của L1ly nuôi cấy mô hiện 
nay có thể đạt từ 80 — 100%. 


46 


Tóm tắt quy trình nhân nhanh cây hoa Lily 
bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 


———— —————— 


Vật liệu đưa vào nuôi cấy Invitro 
(đỉnh sinh trưởng củ, tai lá) 


Môi trường MS, 
sau 40 ngày 


Tái sinh chổi 


Tạo mỗ sẹo k „| Môi trư trường òng MS, 
(Callus) [ ¡_ sau 30 ngày ( 


Irạo cụm chồi 


[Tái sinh chồi Rk =4 


¿ số : 

- Nhân nhanh : 

| SỐ NUAY J n: chổi cụm | 
Àj 


|Tạo cây hoàn chỉnh | 


Cây Invitro giai. | 
| đoạn vườn ươm 


47 


4. Các phương pháp nhân giống khác 
4.1. Nhân giống bằng hạt : 

Nhân giống Lñly bằng hạt thường hạn chế ở một số 
giống như: dòng Lily thơm, Läly Đài Loan, Lily Vương. 
Hạt LAly ở trong 3 ngăn nhỏ của qua, hạt chín có màu 
nâu, dẹt, mỗi quả có trên 100 hạt. Hạt mới thu về nảy 
mầm nhanh, nhưng bảo quản càng lâu sức nảy mầm 
càng kém. Có thể gieo hạt vào chậu hoặc vào khay, 
đất gieo hạt được phối trộn theo tỷ lệ: đất vườn, mùn, 
cát nhỏ = 2: 2:1 trộn thêm một lượng phân N-—P_ K 
với tỷ lệ 0,03%. Đáy chậu cần lót sỏi để thoát nước. 
Hạt gieo cách nhau 9 ~ 3em, gleo hạt xong phủ 1 lớp 
đất mỏng. Đặt chậu gieo hạt vào trong nhà ấm, đậy 
kính hoặc nilon lên trên để giữ nhiệt. Nhiệt độ trong 
phòng từ 15 - 25°C sau vài tuần có thể nảy mầm, khi 
hạt nảy mầm, trước hết mọc ra lá mầm giống như cỏ, 
sau đó ra lá rất nhanh, gieo hạt vào vụ Xuân đến vụ 
Thu đã có một số lồn cây ra hoa, nhưng hoa nhỏ, chưa 
sử dụng làm hoa thương phẩm được. 

Nhân giống bằng hạt có nhiều ưu điểm: dễ làm, 
giá thành thấp, thu được nhiều cây khoẻ, không bị 
bệnh; ngoài ra do đặc điểm của thụ phấn chéo vì vậy 
có thể thu được những dòng biến đị làm vật liệu cho 
công tác chọn tạo giống mới. 

Nhược điểm: mất nhiều thời gian, từ gieo hạt đến 


48 


ó 


Trồng Lily tại Tây Tựu - Hà Nội (11/2003) 


———< . Ă L4 
- ..___ ma 
, 


' CN) s( 7 


BE vớt, 


lưới 


trong nhà 


Trồng Lil 


khi cây ra hoa có chất lượng tốt phải mất 3 — 4 năm, 
vì vậy phương pháp nhân giống này ít được ứng dụng. 
4.9. Nhân giống bằng mềm hạt 

Có một số Lily nách lá có thể sinh ra nhiều mầm 
hạt màu đen tím. Mầm hạt là do một số vảy hợp lại, 
nó có thể ra rễ, ra lá; nếu hái xuống rồi trồng có thể 
thành cây con, cách trồng tương tự như trồng từ hạt. 


4.3. Chăm sóc củ con 

Bằng cách cắm vảy, nuôi cấy mô... để tạo ra củ 
con, những củ này thường nhỏ, có đường kính chỉ 
khoảng 1 —- 2em. Để làm cho củ con mau lớn thì phải 
trồng trong môi trường tốt. Nói chung củ con sau 2 
năm chăm sóc có thể trở thành củ trồng cho ra hoa. Vì 
củ con cần nhiều phân bón nên phải trộn phân chậm 
tan vào chất nền. Cũng có thể sử dụng phối hợp phân 
hữu cơ với phân vô cơ. Nguyên tắc bón phân là bón ít 
nhưng bón nhiều lần, phân bón phải đủ thành phần. 
Vì vậy, trong quá trình sản xuất không những phải 
chú ý cân đối 3 loại: Đạm, Lân, Kali, mà còn cần chú 
ý cung cấp đủ các nguyên tố vì lượng. Cần đảm bảo 
lưu thông không khí, đảm bảo đủ ầm, đủ ánh sáng và 
duy trì nhiệt độ ở 15 — 250C. Sau trồng 1 năm chu vi 
củ có thể đạt 5 — 7cm, sau trồng 2 năm có thể cho củ 
trồng để lấy hoa. Chú ý ở năm thứ 2 một số cây có thể 
ra nụ cần ngắt bỏ kịp thời để cho củ mau lớn. 


49 h 


CHƯƠNG t1V 
LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG NHÀ TRỒNG LILY 


Để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, 
chúng ta phải trồng Lily trong nhà có mái che bao 
gồm: Nhà kính hiện đại, nhà lưới hoặc nhà che đơn 
giản, hệ thống kho lạnh và các thiết bị bảo vệ khác... 
l- NHÀ KÍNH 

Nhà kính trồng Lĩly thường là kiểu nhà liên hợp, 
nhiều nhà kết cấu như nhau nối lại với nhau và liên 
hợp theo hướng từ Đông sang Tây. Khung nhà thường 
là sắt mạ kẽm, giữa các nhà có rãnh thoát nước, phía 
ngoài là lò điều chỉnh nhiệt. Độ cao của nhà phù hợp 
với yêu cầu trồng trọt, cao quá thì giữ nhiệt kém, . 
nhưng nếu thấy quá thì ảnh hưởng đến chất lượng 
hoa. Tốt nhất đỉnh nóc cao 3,5 - 4m. Khẩu độ mỗi nhà 
õ — 7m, tường xung quanh cao 1,8 — 2m, trong nhà có 
thiết bị che nắng (lưới cản quang) hệ thống tưới và 
chiếu sáng. Để có thể trồng được trong cả vụ Hè cần 
lắp đặt hệ thống hạ nhiệt, hai bên tưởng có cửa thông 
gió, quạt gió và màng giữ ẩm, trên mái lắp cửa sổ tự 
động đóng mở. Nhà kính có tính thấu quang tốt rất 
cần trong mùa Đông. Loại nhà này có thể điều tiết 
_ nhiệt độ không khí và đất, nhờ hệ thống thông gió, giữ 
ầm, phun mù, chiếu sáng... Ưu điểm của nhà kính là 
tiết kiệm diện tích đất, tập trung nhiệt và tiện cho 


50 


việc cơ giới hóa, vì vậy nhà kính là kiểu nhà trồng 
kinh đoanh Lily quy mô lớn ở các nước công nghiệp, 
nhưng nhà kính cũng có nhược điểm là: đầu tư lớn, 
tốn kém năng lượng, giá thành sản xuất cao... 


i- NHÀ LƯỚI 

Đây là kiểu nhà đang được áp dụng phổ biến ở Côn 
Minh (Trung Quốc), Đà Lạt (Việt Nam). Căn cứ vào 
quy mô sản xuất có thể làm nhà đơn chiếc hoặc nhà 
liên hợp. Nhà đơn chiếc hấp thụ ánh sáng và thông gió 
tốt hơn. Khẩu độ nhà có thể là 9 — 18m, giữa có 2 — 4 
hàng cột; chiều đài nhà có thể tới 50m, nếu dài quá 
khó tăng nhiệt, tiêu nước và không đảm bảo độ đồng 
đều về nhiệt độ. Nếu quy mô trồng hoa lớn thì có thể 
làm nhiều nhà: 3 — 5 nhà nối liền nhau thành một nhà 
hên hợp; tuy nhiên kiểu này thông gió kém hơn. 

Thiết kế nhà vừa phải, không nên cao quá, nếu 
không khó tăng nhiệt và đễ bị gió hại, hơn nữa diện 
tích tản nhiệt lớn, khó giữ nhiệt. Độ đốc mái lớn quá 
dễ bị gió gây hại nhưng dễ thoát nước, ngược lại mái 
ít đốc không khí lưu thông kém, khó thoát nước khi 
mưa to. 

Phương vị nhà nên theo hướng Bắc —- Nam đảm 
bảo quanh năm đều có ánh sáng, thông gió cũng 
thuận lợi. Để giữ nhiệt trong nhà, nên lợp thêm một 
lớp nilon, lớp dưới che bót lưới đen cản quang. 


51 


Ưu điểm của kiểu nhà này là giá thành thấp chỉ 
bằng 20 — 30% nhà kính, chỉ cần mở nilon che 2 bên 
là thông gió, hạ nhiệt. Việc che nắng, che mưa vào 
mùa Hè thuận lợi, ngoài ra khi cần di chuyển cũng dễ 
tháo lắp... 


li- NHÀ CHE ĐƠN GIẢN 

Đây là kiểu nhà tạm dùng cho sản xuất Lily một 
vụ. Mái nhà có thể dùng lưới thép hoặc khung cây tre, 
trên mái phủ màng cần quang và nilon chống mưa. 
Có 2 kiểu: nhà che cố định (mái cố định) và nhà che đi 
động (mái có thể kéo ra và kéo vào, xê dịch vị tr. 

Việc chọn lưới cản quang rất quan trọng vì mỗi 
loại hoa có yêu cầu ánh sáng khác nhau. Nói chung 
các giống Lily châu Á trồng vào mùa hè cần che bớt 
50% ánh sáng, giống lai Phương Đông cần che 70%. 
Các lưới cản quang của Trung Quốc sản xuất có mức 
độ che giảm khác nhau từ 40 ~ 70% cường độ ánh 
sáng. Lưới che của lIxrael là màng tổng hợp có khả 
năng phản xạ lượng ánh sáng lớn có tác dụng giảm 
nhiệt tốt, bền nhưng giá thành cao. 

Mái che có thể hình vòm khum hoặc hình chữ 
nhật, nếu mái hình vòm khum, khẩu độ cao ở vị trí 
đỉnh vòm 2,5m, chiều rộng mỗi nhà 5 — 6m, chiều đài 
tuy thuộc vào vị trí lô đất, từ 40 — 60m. ' 


52 


NHÀ LƯỚI TRỒNG HOA LILY 


NVVWWVVV XXXỒ 
Xi mm 
Wöd6 S6  100500000500801000/100100/090150230)) 
và Y/SATDAY x1 XXXXXXXXXXÀ 
S8 000/088000019095 58571) 


(LỰHN ƒ1H2 HNỊH VHN f13I%) 
Ä]IT1VOH ĐNOM1 Nÿ¡iĐ NOG 3HĐ VHN 


(LyS 2ÿOH 34L ĐNV8 ĐNOH3 - NÑH3 VHN nạp) 
AT} VOH ĐNOML Nÿ!9 NOG 4H YHN 


IV- KHO LẠNH 

Củ giống Iäly phải qua xử lý lạnh để phá ngủ 
nghỉ. Muốn sản xuất Iäly quanh năm cần phải bảo 
quản lạnh củ giống thời gian dài. Đồng thời khi thu 
hoạch cũng rất cần nhà mát để xử lý, bảo quản hoa 
cắt cành. 

Kho to hay nhỏ tùy theo quy mô sản xuất, nói 
chung 1m? có thể chứa 3.000 củ, nếu để xử lý ra rễ thì 
Im3 nhà kho chứa được 1.200 — 1.500 củ. 


V— CÁC THIẾT BỊ KHÁC 

ĐỂ nâng cao chất lượng hoa, người ta còn sử dụng 
hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt, hệ thống cung cấp 
CO; và hệ thống hạ nhiệt đất. 

Hệ thống tửới phun có thể tự động điều khiển 
lượng nước, thời gian, số lần phun... Kiểu cố định được 
dùng phổ biến hơn. Hệ thống tưới nhỏ giọt gồm bể 
chứa, máy lọc, bơm, máy trộn phân, ống, vòi nhỏ giọt 
và thiết bị điều khiển, trong đó máy lọc và hệ thống 
nhỏ giọt quan trọng nhất. Cần chú ý luôn luôn phải 
đảm bảo đường ống và đầu vòi không bị tắc nghẽn. 

Tưới nhỏ giọt có nhiều ưu điểm: 

~ Tránh được kết váng mặt đất. 

- Giảm được sự bốc hơi nước qua bề mặt, do đó 


56 


giảm được lượng muối kim loại trong đất bốc lên mặt 
đất, điều này rất quan trọng với LÄÌy. 

- Phân được trộn cùng một lúc, nên tập trung 
xung quanh vùng rễ để giảm tổn thất, giảm giá thành 
sản xuất, ngoài ra còn giam được ô nhiễm môi trường. 

+ Hệ thống cung cấp CO¿: Có tác dụng tăng lượng 
CO; trong không khí, trong đất có lợi cho sinh trưởng 
và ra hoa của Lily, giảm được sự rụng nụ, cây chắc, 
khỏe, lá xanh đậm, tăng hiệu suất sử dụng quang 
năng, từ đó tăng được hiệu quả kinh tế. 

+ Hệ thống hạ nhiệt đất: Ở độ sâu 30cm trong 
luống đất trồng Lảly lắp đặt 2 — 4 ống nhựa sau đó 
bơm nước lạnh vào có thể hạ thấp nhiệt độ đất, có tác 
dụng rất tốt đối với Läly trồng vụ Hè. 


Sĩ 


CHƯƠNG V 
KỸ THUẬT TRỒNG LILY THƯƠNG PHẨM 


I- XỬ LÝ BẢO QUẢN CỦ GIỐNG 
1. Phân loại đóng gói củ giống 

Sau khi thu hoa 30 - 45 ngày, lá khô hết ta thu 
hoạch củ giống. Khi đào lên hong khô 1 _ 2 ngày, rũ 
bỏ đất, cắt bỏ trụ thân khô sau đó phân loại. Thường 
căn cứ vào độ lớn của củ để phân loại. Những củ có 
đường kính nhỏ hơn 3em, dinh dưỡng kém, trồng sẽ 
cho hoa chất lượng thấp, không nên sử dụng làm củ 
giống để trồng hoa thương phẩm. 

Sau khi phân loại, tiến hành tiêu độc bằng 
Foocmalin 40% pha theo tỷ lệ 1/80 lần ngâm trong 30 
phút sau đó lấy ra rửa sạch, hong khô, rồi đóng vào 
thùng. Trong thùng nên lót 1 lượt nilon sáng, một lớp 
mùn cưa, đặt một lớp củ, cứ tiếp tục như vậy cho đến 
khi đầy thùng rồi dùng nilon gói lại, trên mặt thùng đục 
một số lỗ để thông khí, mỗi thùng đựng 500 — 700 củ, 
2. Bảo quản xử lý củ ở nhiệt độ thấp 

Củ Läly phải được xử lý nhiệt độ thấp trong kho 
lạnh để phá ngủ thì mới trồng được. 

Cách làm là xếp các thùng củ giống trong kho 
thành từng lớp một, đáy thùng phía dưới cũng cần kê 
cách mặt đất 5em, và đặt cách tường khoảng 10em, 


58 


mỗi lớp thùng cũng phải cách nhau một khoảng trống 
8 ~ 10cm, lớp trên cùng phải cách mái nhà 50 — 80cm. 
Nhiệt độ bảo quản củ duy trì ở 2 ~ B0C. Nếu nhiệt độ 
biến đổi lớn quá sẽ dẫn đến có hại cho sự nảy mầm 
của củ. Thời gian từ khi đưa vào bảo quản đến lúc nảy 
mầm là 6 ~ 8 tuần. Nói chung thời gian bảo quản càng 
dài thì thời gian ra hoa càng ngắn; nhưng thời gian 
bảo quản quá dài thì số lượng mầm hoa ít đi. Ngoài ra 
trong thời gian bảo quản cần thường xuyên kiểm tra 
độ Ẩm trong thùng, luôn đảm bảo cho mùn cưa ấm 
ướt, nếu thấy khô phải phun nước ngay. Cần chú ý 
không làm ướt milon hoặc để nilon đọng nước, nếu 
không củ sẽ bị thối. Cần định kỳ thay khí kho lạnh, 
sao cho không khí trong kho luôn được tươi mới, 
thường thay khí vào ban đêm để tránh nhiệt độ biến 
đổi lớn. Củ giống đã qua xử lý lạnh sau khi lấy ra phải 
đặt ở điều kiện 10 — 159C, không được phơi ra nắng, 
sau 19 giờ thì đem trồng ngay, không nên để lâu. 
3. Bảo quản đông lạnh củ giống 

Nếu cần phải bảo quản củ giống trong thời gian 
dài thì phải xử lý đông lạnh. Cách làm như sau: 

Đóng gói củ giống trong túi nilon, trộn vào một ít 
mùn cưa hoặc than mùn ướt. Xử lý đông lạnh yêu cầu 
cần nhiệt độ ổn định từ -2 đến -19C. Nếu nhiệt độ 
tăng, củ giống bị tan băng, lúc đó không xử lý tiếp 


59 : 


được nữa nếu không củ sẽ bị hại. Trong quá trình xử 
lý đông lạnh củ giống, cần phải rút ngắn thời gian từ 
khi đóng gói đến lúc vào kho lạnh. 

Duy trì nhiệt độ đông lạnh ổn định đặc biệt quan 
trọng, chỉ cần biến động nhỏ sẽ dẫn đến đông cứng củ 
hoặc củ nảy mầm. Nhiệt độ đông lạnh tuỳ theo các 
giống bảo quần nhưng dao động trong khoảng từ —1,5 
đến —2,50C. | 

Nói chung Lily có thể bảo quản lạnh 1 năm, 
nhưng nếu thời gian bảo quản quá dài (vượt quá nửa 
năm) thì số mầm hoa giảm và nụ thường bị rụng sớm. 

Sau khi lấy ra khỏi kho lạnh cần phải đặt ở 10 — 
150C cho quen dần với môi trường rồi tăng dân nhiệt 
độ lên và sau đó trồng ngay. 

4. Vận chuyển 

Vì củ giống Iñly cần được bảo quản trong môi 
trường ẩm ướt, để lộ ra ngoài củ giống dễ bị mất nước 
và mất sức nấy mầm. Vì vậy, khi vận chuyển củ giống 
yêu cầu công cụ vận chuyển phải được đóng kín và cố 
gắng vận chuyển bằng thùng lạnh. 


I_ KỸ THUẬT TRỒNG LILY 


A- KỸ THUẬT TRỒNG TRÊN ĐẤT, TRONG NHÀ LƯỚI 
Trồng Lily cắt cành trong nhà lưới là một phương 
thức trồng chủ yếu hiện nay, nó có đặc điểm là dễ 


60 


khống chế điều kiện môi trường, chất lượng hoa tốt, 
hiệu quả kinh tế cao. 
1. Chuẩn bị đất 

— Cải tạo đất: Đất là điều kiện rất quan trọng. Vì 
vậy, trước khi trồng phải cải tạo đất bằng việc bón 
phân hữu cơ, than bùn, trộn thêm giá thể (mùn rơm 
rạ, phân chuồng mục...) để làm cho đất tơi xốp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho Läly sinh trưởng phát triển. 

Lily rất mẫn cảm với muối kim loại nặng, vì vậy 
trước khi trồng cần phải phân tích đất, xác định hàm 
lượng muối, hàm lượng Clo, độ pH và thành phần 
dinh đưỡng của đất. Nếu hàm lượng muối và hàm 
lượng Clo vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì nhất thiết 
phải tưới nước, ngâm ruộng để rửa muối. 

Độ chua đất có ảnh hưởng rất lớn đến sự hút dinh 
dưỡng của rễ. Trộn than bùn vào đất và bón vôi bột có 
thể giảm được độ pH (nếu bón vôi thì phải để 1 tuần 
sau mới được trồng). Ngoài ra, bón một lượng ít lưu 
huỳnh hoặc sunphít sắt cũng có tác dụng giảm bớt độ 
pH. Trong quá trình chăm sóc, tốt nhất là sử dụng 
phân đạm Nitrat để tránh nâng cao nồng độ pH lên. 

— Tiêu độc đất: 

+ Phương pháp lý học (xông đất): cách làm là chôn 
các ống kim loại hoặc ống nhựa có nhiều lỗ nhỏ vào 
trong đất sâu 30em, khoảng cách giữa các lỗ ~ 40cm, 


61 


dùng milon phủ kín mặt đất sau đó bơm khí nóng vào 
ống làm cho đất nóng lên khoảng 70 — 809C trong 1 
giờ có thể diệt hoàn toàn mầm mống sâu bệnh và hạt 
có đại, nhưng không được xông quá lâu sẽ ảnh hưởng 
đến sinh trưởng cây sau này. Ưu điểm của phương 
pháp này là thời gian tiêu độc nhanh, sau khi tiêu độc 
có thể trồng cây ngay được. Phương pháp này chẳng 
những không có hại tới sự sinh trưởng sau này của 
cây, mà còn tạo nên nhiều đoàn lạp trong đất, làm cho 
nhiều loại muối khó tan ngấm sâu vào đất. Nhược 
điểm là tiêu tốn nhiều năng lượng, thao tác phức tạp, 
khó áp dụng trên diện tích rộng. 

+ Phương pháp hoá học: tức là dùng hóa chất để 
tiêu độc, như dùng Foocmalin 40% pha theo tỷ lệ 1/80 
đến 1/100 lần, phun vào đất với lượng 250 lít dung 
dịch/1ha. Sau đó dùng nilon phủ kín mặt đất 5 — 7 
ngày, rồi đỡ nilon phơi đất 10 — 15 ngày là có thể trồng 
được. Cũng có thể dùng Brometyl với lượng 15kg/ha. 
Nếu ở nhiệt độ 10 — 200C dùng nilon che phủ 7 — 10 
ngày, nếu nhiệt độ 20 — 3U°C thì chỉ cần che phủ 3 
ngày sau đó đỡ bỏ nilon, phơi đất 7 ngày là trồng được. 

— Làm đất lên luống: 

Bao gồm: cày lật đất, bừa phẳng, nhặt cỏ rác. Các 
biện pháp làm đất này còn có thể diệt trừ cỏ dại, sâu 
bệnh, trứng sâu và rác rưởi trên đồng ruộng. Độ ẩm đất 


82 


thích hợp với cày bừa từ 60 — 70%. Để cải tạo đất phù 
hợp với yêu cầu sinh trưởng của Lily, trước khi tiêu độc 
đất nên trộn than bùn 5kg/m2, cát thô 10kg/m, phân 
chuồng hoại 10kg/m2 vào đất, sau đó tiến hành tiêu độc 
đất, cày bừa, san phẳng và lên luống. 

Kích thước luống, độ cao hay thấp của luống tuỳ 
thuộc vào khí hậu, địa thế và diện tích đất. Mưa 
nhiều, đất thấp thì phải làm luống cao để thoát nước. 
Mưa ít, đất cao thì làm luống thấp để dễ tưới nước. 
Thông thường mỗi luống rộng 1,6m, mặt luống từ 1 
đến 1,2m. 

9. Xác định thời vụ trồng 

Về lý thuyết, trồng trong nhà kính thì có thể trồng 
quanh năm. Tuy nhiên, ở điều kiện miền Bắc Việt 
Nam cần tránh trồng vào vụ Hè, vì phải tiêu tốn năng 
lượng rất lớn để hạ thấp nhiệt. Có thể dùng các biện 
pháp thông gió hoặc che nắng, tưới nước lạnh để hạ 
nhiệt độ đất. 


3. Cách trồng 

Rạch hàng trồng, với mặt luống rộng 1m thì rạch 
5 hàng; mặt luống rộng 1,2m thì rạch 6 hàng, rãnh 
sầu 10 — 19em. Trồng vào vụ Đông phải tưới nước vào 
rãnh trước khi trồng, đợi nước ngấm hết rồi đặt củ vào 
rãnh sau đó lấp 1 lớp đất đày 6em, nén chặt đất để củ 
tiếp xúc tốt với đất. Trồng vào vụ Thu thì sau khi làm 


63 


rãnh đặt củ trước, sau đó lấp đất dày 5 — 8em rối tưới 
nước, tưới đẫm trên mặt luống, đợi nước ngấm hết thì 
rắc mùn rơm trên mặt luống. Khi củ nảy mầm đều thì 
dỡ bỏ mùn rơm trên mặt luống. 
4. Mật độ trồng 

Mật độ trồng phải căn cứ vào chủng loại củ giống, 
độ lớn của củ và điều kiện thời tiết. Với các giống cây 
to, cao thì nên trồng thưa, giống cây nhỏ, thấp thì 
trồng dày; vụ Xuân và vụ Thu ánh sáng đầy đủ có thể 
trồng dày, vụ Đông ánh sáng yếu thì trồng thưa. Có 
thể tham khảo mật độ ở bảng sau. 


Bảng: Mật độ trồng với các quy cách củ giống 
và các nhóm giống (củ/m?) 


10 - 12|12 - 14|14 - 16|16 - 1818 - 20 


Lai phương Đông |30 - 40|25 - 30|20 - 25|18 - 20| 16 - 18 
Lai Lily thơm  |35 - 40|25 - 35|21 - 25|18 - 21| 16 - 18 


5. Chăm sóc sau khi trồng 
œ. Quản lý nhiệt độ 

Sau khi trồng 3 — 4 tuần Läly sống nhờ vào sự hút 
dinh dưỡng và nước từ rễ củ. Vì vậy, việc tăng cường 
nhiệt độ kích thích cho rễ sinh trưởng phát triển khỏe 
rất quan trọng. 


64 


Sự sinh trưởng của rễ liên quan đến nhiệt độ đất. 
Khi bắt đầu ra rễ, nhiệt độ đất phải ở khoảng 12 — 
130C. Vượt quá 150C ra rễ kém, vì vậy sau khi trồng 
phải che nắng, thông gió. Nếu trồng vào vụ hè thì 
phải tưới nước lạnh hoặc dùng rơm rạ phủ mặt luống 
để giảm thấp nhiệt độ. đất. 

Sau khi ra rễ nhiệt độ có thể cao. Các giống lai Á 
châu nhiệt độ ban ngày thích hợp nhất là 20 — 259C 
ban đêm là 10 - 159C. Các giống lai phương Đông 
nhiệt độ ban ngày là 20 — 250C, ban đêm 159C — 180C, 
nếu thấp hơn 159C thì nụ sẽ rụng và lá sẽ vàng. Các 
giống Lảly thơm nhiệt độ ban ngày 25 - 289C, ban 
đêm không được quá 189C. Việc khống chế nhiệt độ 
vào 3 mùa Xuân, Thu và Đông tương đối đễ, nhưng 
vào vụ Hè Thu thì rất khó khăn (đặc biệt với những 
nơi có nhiệt độ mùa Hè trên 300C). Nhiệt độ cao làm 
cây lùn đi và số nụ giảm. Vì vậy, nếu trồng läly vào 
vụ Hè Thu cần chọn giống chịu nóng, phải có biện 
pháp hạ nhiệt và tăng cường các biện pháp che nắng, 
phun nước, quạt gIó... 

b. Bón phân, tưới nước 

Khoảng 2 — 3 tuần đầu sau trồng không cần bón 
phân, nếu đất khô quá thì phun nước duy trì độ ẩm 
đất, nhưng không được tưới quá nhiều nước để tránh 
ảnh hưởng tới rễ. Có thể kiểm tra bằng cách lấy tay 


65 


bóp đất, nếu không ra nước sau đó gö nhẹ mà đất vỡ 
ra là được. 

Sau khi Lily nảy mâm cao 12 - 15cm cần bón 
phân ngay, cách 5 — 7 ngày bón 1 lần. Đất khô thì hòa 
phân vào nước tưới, đất Ẩm thì phun lên lá. Các loại 
phân thường dùng là đạm Urê, clorua kali, supe lân, 
tốt nhất là dùng phân hỗn hợp. Thời kỳ đầu dùng đạm 
Urê 1% và clorua kali 0,5% hòa vào nước tưới xuống 
đất, hoặc Urê 0,1% + supe lân 0, % + axít boric 0,05% 
hòa vào nước phun lên lá. Thời kỳ sau dùng Urê 0,5% 
và sunphat kali 1% hòa tan trong nước, tưới vào đất. 
Khi thấy lá bị vàng có thể phun thêm 1 lần Sunft sắt 
với nồng độ 0,19%. 

Trồng trong nhà lưới cần bón ít một, để tránh tích 
lũy muối trong đất. 

Kết quả nghiên cứu của Hà Lan cho biết tỷ lệ dinh 
dưỡng cần cho Lily giữa các chất N: P: K: Ca: Mg là 
10:1,7: 13,8: 6,4: 0,34. Người ta cho rằng trước và sau 
khi củ nảy mầm không cần bón phân, chỉ cần bón khi 
cây cao 10 — 12cm. 

Trong thời kỳ sinh trưởng của Lãly cần duy trì độ 
ầm cho đất, Đất quá khô cây sinh trưởng chậm. Ngược 
lại nước quá nhiều, ánh sáng không đủ thì thân lá 
mềm, yếu, cây vươn đài, hoa mù sẽ tăng lên. Có mấy 
cách tưới nước là: tưới tràn, tưới phun, tưới nhỏ giọt. 


66 


Biện pháp tưới nhỏ giọt cho hiệu quả kinh tế rất cao. 
Lượng nước tưới nhiều hay ít phụ thuộc vào đất, nhiệt 
độ không khí, giống, tình hình sinh trưởng của cây và 
hàm lượng muối trong đất. 

Thời gian tưới nên tiến hành trước 10 giờ sáng, 
phun lên cây để tránh đất quá ầm, đồng thời tăng 
được độ ẩm trong nhà vườn. Khi cây ra hoa thì ít tưới 
và tránh phun lên cây. | 
c. Chiếu sáng bổ sung 

Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng 
phát triển và ra hoa của Lily. Thiếu ánh sáng thì cây 
sinh trưởng chậm, thân mềm yếu, lá vàng và hoa 
không bền. Khi mầm hoa của LñÌy phát dục vào mùa 
Đông cần có đủ ánh sáng, nếu ánh sáng không đủ, vào 
giai đoạn mầm loa nhú ra đến khi cắt hoa, hoa sẽ 
trắng và rụng. 

Vào vụ Hè cần che bớt ánh sáng. Các giống lai Á 
châu và Lâly thơm cần che bót 50%, các giống phương 
Đông che bớt 70%. Vào Thu Đông hoặc Đông Xuân 
khi Lảly ra rễ cũng cần che bớt ánh sáng để giảm 
nhiệt độ đất. 

Sản xuất hoa cắt vào vụ Đông trước hết cần căn cứ 
vào vĩ độ, khí hậu, đảm bảo cho nhà lưới có đủ ánh 
sáng. Xung quanh nhà lưới không nên có vật che 
chắn, đồng thời phải chọn giống ít mẫn cảm với ánh 


67 


sáng để trồng. Căn cứ vào đặc tính sinh trưởng củ: 
Lily, nếu trồng những giống yêu cầu thời gian chiết 
sáng trong ngày dài khi củ nảy mầm được 50cm cầr 
duy trì thời gian chiếu sáng 16 glờ trong ngày bằng 
cách thắp điện bổ sung ban đêm, mỗi đêm 4 giò liêr 
tục cho đến khi xuất hiện nụ. Thời gian chiếu sáng tụ 
nhiên vào vụ Đông ở miền Bắc Việt Nam không thể 
đáp ứng được yêu cầu sinh trưởng phát dục của cây 
Cách làm là treo đèn 100W, 5m2/1đèn, chiều cao cách 
cây 1m, lắp đặt thêm chụp thiếc để tăng độ phản xạ. 
mỗi ngày chiếu sáng bổ sung từ 17 giờ khi trời bắt đầu 
tối đến 21 giờ đêm. 

d. Thông gió uà bổ sung CO; 

Trong nhà lưới sự thông gió kém, nhất là vào mùa 
Đông, nên cẩn phải thông gió để điều tiết không khí, 
đồng thời giảm nhiệt độ và độ ẩm. Nhưng thông gió 
lại mâu thuẫn với giữ nhiệt, giữ ẩm. 

Để giải quyết thoả đáng 2 yếu tố này cần chú ý 
mấy điểm sau: | 

~ Nên mở cửa thông gió vào lúc giữa trưa từ 12 — 14h. 

— Khi thông gió phải duy trì độ ẩm trong nhà lưới, 
nếu độ ẩm trong nhà lưới thấp thì cần phải tăng độ 
ẩm trước, rồi thông gió sau. Nếu có điều kiện thì vừa 
thông gió, vừa phun mù để bổ sung hơi nước, 


68 


- Ở miền Bắc, vào mùa Đông không được mở cửa 
phía Bắc để thông gió, tránh gió lạnh hại cây. Cách thông 
gió với nhà kính là mở cửa, còn nhà nilon thì dỡ mái cho . 
không khí trong và ngoài nhà lưới được lưu thông. 

- Bổ sung CO¿;: Nông độ CO¿ duy trì ở mức 1.000 
— 3.000mgig là vừa, nếu cường độ CO¿ cao quá có hại 

cho cây và cả cho người chăm sóc. 
e. Căng lưới đố cây 

Phẩm chất hoa do màu sắc, hình dáng, độ dài và 
độ cứng thẳng của cành. Một cành hoa Lily đẹp 
thường có chiều dài 100cm, hoa nhiều và to. Do cây 
cao như vậy nên nếu trồng vào mùa Đông sẽ gặp gió, 
cây thường nghiêng ngả và đổ, do đó phải có giá đố, 
hoặc căng lưới đỡ. Căng lưới ngay từ khi cây cao 20cm 
để luồn cây vào các mắt lưới, mỗi mắt lưới đỡ từ 1 - 3 
cây, nâng dần lưới lên theo độ lớn của cây để cây 
không ngả nghiêng. 

ø. Khắc phục rụng nụ uà bhô mầm hoa 

Lily trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng dễ sinh 
hiện tượng rụng nụ và khô hoa, khí Etylen cũng 
thường dẫn đến nụ bại dục (nụ không phát triển 
thành hoa mà bị teo đi) lúc nụ dài 2 —- 3cm, là thời 
điểm nụ sinh ra Etylen nhiều nhất, mà nụ Lảly lại rất 
mãn cảm với Etylen nên đễ làm rụng nụ. 


69 


Vì lon bạc (Ag”) có thể ngăn chặn được tác hại của 
bóng tối, của thiếu ánh sáng làm nụ bại dục nên người 
ta dùng chế phẩm STS có chứa bạc để làm giảm rụng 
nụ. Phun vào lúc nụ đài 3em với nồng độ 0,1mmol /lít, 
Phun kép 1 - 2 lần trong 1 tuần, hoàn toàn có thể 
khắc phục được hiện tượng rụng nụ, khô mầm hoa. 
B~- TRỒNG LILY TRONG CHẬU 

Do trồng trong chậu, lượng đất ít nên không bón 
được đủ dinh dưỡng. Vì vậy thường xảy ra hiện tượng 
ức chế sinh trưởng. Tuy nhiên, trồng chậu có các ưu 
điểm sau: 

— Nâng cao giá trị của hoa: trồng ngoài đất thì 
chơi cành cắt, còn trồng trong chậu có thể chơi cả cây, 
từ khi có nụ đến lúc hoa tàn, 

~ Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà kính (có thể xếp 
2 tầng và luôn luôn luân chuyển không để lãng phí 
không gian nhà kính). 

~ Khống chế được sâu bệnh phá hoại, 

— Do trồng vào chậu bằng các loại giá thể tơi xốp 
nên điều kiện thoát nước tốt. 

— Hiệu quả kinh tế thu được cao (thường giá bán 
1 cây laly trong chậu cao gấp 1,5 lần so với giá bán 1 
cành tương ứng). 


Tuy nhiên, trồng Lily trong chậu cũng có nhược 


70 ` 


điểm là: tốn công chăm sóc, chi phí, đầu tư nhiều hơn. 
1. Các bước tiên hành trồng Lily trong chậu 
q. Chọn chất nên | 

Chất nền phải tơi xốp và có khă năng giữ nước tốt. 
Thường sử dụng hỗn hợp: chất mùn + than bùn + 
nham thạch theo tỷ lệ 1:1:1 hoặc đất vườn + than bùn 
+ phân hoai mục theo tỷ lệ 1:1:1 trộn đều. 

b, Chọn giống uù củ giống 

Thường dùng củ được bảo quản lạnh dài ngày. Các 
giống lai Á châu bảo quản 1 năm, lai Phương Đông 7 
tháng. Cần chọn củ to mập, không có sâu bệnh, chu vì 
củ từ 14cm trở lên và củ chưa nảy mầm. 

c. Cách trồng 

Chậu để trồng có thể làm bằng chất dẻo hoặc chậu 
sứ có quy cách tuỳ theo mục đích kinh doanh. Thông 
thường kích cö chậu có đường kính 35cm, chiều cao 
30em, đáy đục lỗ để nước thoát dễ đàng, nhưng đường 
kính lỗ đáy không quá 3em. Cũng có thể dùng chậu gỗ 
hoặc chậu nhựa, nhưng chậu phải chắc và không được 
to quá để dễ di chuyển. 

Khi trồng, dưới lớp củ phải cho lớp đất dày tối 
thiểu 5em và một lớp giá thể cho rễ mọc, dày tối thiểu 
là 8em, mỗi chậu có thể trồng từ 3 — 12 củ. Trồng xong 
tưới nước ngay, đợi cho nước thấm hết rồi mới chuyển 
vào phòng ra rễ, 


71 k 


dở. Xử lý ra rễ 

Các chậu được xếp sát nhau để tận dụng điện tích. 
Nhiệt độ phòng ra rễ khống chế từ 12 — 189C. Ở nhiệt 
độ này thường sau 2 ~ 3 tuần mầm có thể mọc ra đài 
8— 10cm, lúc này có thể chuyển cây trồng vào nhà ấm. 

Phòng ra rễ cần khống chế nhiệt độ theo đúng chế 
độ bảo ôn, thông gió tốt và cần có người chuyên trách 
quản lý. 
2. Quản lý chậu 
a. Điều chỉnh nhiệt độ 

Khi trời nóng, nhiệt độ bên ngoài trên 209C cần 
chuyển chậu vào trong nhà lưới và hạ thấp nhiệt 
trong nhà, cách làm là: 

+ Che nắng. 

+ Quạt gió và hơi lạnh vào nhà. 

— Phưn hơi nước hạ nhiệt (cứ cách 30 phút đến 60 
phút phun ð đến 10 lần). 
b. Bón phân 

Nói chung để cho củ không bị thối không nên bón 
quá nhiều phân lót vào chậu mà nguồn phân bón của 
cây chủ yếu dựa vào bón thúc, 

Nguyên tắc bón phân là: thời kỷ đầu bón đạm là 
chính, thời kỳ sau bón hỗn hợp NPK, khi có nụ bổ 
sung lân và kali. 


Tá”: 


Cách bón: Thời kỳ đầu hoà vào nước tưới, về sau 
phun lên lá là chính, lượng bón, số lần bón giống như 
trồng ở ngoài đất. 

c. Tưới nước 

Trồng trong chậu, khi tưới nước dễ lọt qua, gây 
tổn thất lớn về nước nên phải thường xuyên bổ sung 
nước cho cây; có thể kết hợp giữa tưới và phun. Phun 
nước còn làm tăng được độ ẩm không khí, mỗi tuần 
tưới 2 lần và kết hợp với bón phân. 

d. Các cách chăm sóc khác 

Sau khi trồng lấp đất tối thiểu 8em, song do quá 
trình tưới nước, đất xẹp xuống hoặc rửa trôi nên ảnh 
hưởng đến sinh trưởng của rễ. Vì vậy, trong quá trình 
sinh trưởng cần bổ sung đất mặt và chú ý khi tưới 
dùng bơm áp lực nhỏ tưới từ từ để tránh phân trong 
chậu bị rửa trôi. 
€- KỸ THUẬT TRỒNG LILY TRONG NHÀ CHE ĐƠN GIẢN _ 

Trồng Lily bằng nhà che đơn giản có ưu điểm là đầu 
tư ít, giá thành thấp, chăm sóc đơn giản, nhưng nhược 
điểm là: khó khống chế ra hoa, chất lượng hoa thấp. 

1. Chọn đất trồng 

Cân chọn đất thông thoáng dễ thoát nước và tơi 
xốp, tốt nhất là trồng ở vùng cao, vùng ven sông và 
trên các bán đảo. 


73 : 


2. Cải tạo đất 

Vì diện tích đất trồng hoa Lily không lớn, nên đất 
không phù hợp có thể cải tạo đất. Đào bỏ đất cũ, thay 
thế bằng đất mới và trộn thêm các chất khác như: xỉ 
than, mùn cưa mục, mạt đá theo tỷ lệ nhất định. Cần 
kiểm tra độ chua đất để điều chỉnh cho phù hợp (pH 
thích hợp từ 6,5 — 7). 

3. Luân canh 

Để phòng trừ sâu bệnh hại, cần luân canh với các 
loại cây trồng khác. Cây luân canh vụ trước không 
nên trồng các loại cây có củ căn hành như: Hành, Tôi, 
Lay ơn; tốt nhất là trồng cây họ đậu hoặc lúa nước. 
4. Bón lót 

Có 2 phương pháp phối trộn phân lót: 

¬ Phối trộn hỗn hợp đất và chất mùn theo tỷ lệ 1/3, 
trộn thành lớp đất. dày 30em. 

— Trộn đều phân hữu cơ với đất, theo tỷ lệ 1:9 rồi 
rắc vào rãnh sâu 15 -~ 20cm trên luống. Hỗn hợp này 
vừa có tác dụng cải tạo đất vừa là phân bón lót cho cây. 
5. Kỹ thuật trồng 

Ngoài các vùng lạnh như Đà Lạt, 5a Pa có thể 
trồng Lñly quanh năm, còn lại các vùng khác chỉ có 
thể trồng vào thời điểm lạnh từ tháng 11 đến tháng 1 
năm sau. Trồng vào tháng 10, tháng 11 cây sinh 
trưởng khoẻ, ra hoa nhiều, chất lượng hoa tốt, hoa nó 


74 


vào dịp tết Nguyên đán, bán được giá cao. Trồng vào 
các thời điểm khác thì độ cao cây và số hoa không 
bằng thời điểm tháng 10 — 11. Không nên trồng Lñly 
ngoài trời mà làm nhà che đơn giản để trồng. 

(Cách trông xem ở phần kỹ thuật trông trong nhà lưới). 
6. Bón thúc 

Chia làm 3 lần, thời kỳ đầu mỗi ha bón 50kg 
diamôn phốtphát (DAP) + 37kg Urê. Thời kỳ sau mỗi 
hecta bón 25kg diamôn phốtphát (DAP) + 225kg 
mônô kalt phốtphát, bón bằng cách hoà vào nước tưới. 
Thời kỳ xuất hiện nụ mỗi hecta bón 22,Bkg sunphát 
kali + 30kg mônô kali phốtphát (KH;PO,) và 15kg 
axit boric. Bón bằng cách phun lên lá, nồng độ bón là: 
nếu hoà vào nước để tưới, pha với nồng độ 0,3%, còn 
phun lên lá, pha với nồng đô 0,1%. 
7, Tưới nước 

Vào lúc khô hạn cần tưới kịp thời, có thể dùng cả 
ở cách: tưới ngấm, tưới phun và tưới nhỏ giọt. Lượng 
nước tưới tuỳ theo thời tiết, tuổi cây, chất đất. 
8. Xáo xới làm cỏ 

Trồng trong nhà che đơn giản, do mưa hoặc tưới 
nước, đất dễ bị kết váng tạo điều kiện cho cỏ dại phát 
triển, ngoài việc tranh chấp nước, phân bón, ánh 
sáng, còn là nơi trú ngụ của sâu bệnh. Vì vậy, cần 
thưởng xuyên xáo xới làm cỏ cho đất tơi thoáng. Xới 


#5 


xáo nên thực hiện trước khi tưới nước. Thời kỳ cây còn 
nhỏ cần xới nhẹ tránh đứt rễ, khi cây cao > 60cm thì 
ngừng xáo xới. 

Diệt cỏ phải làm sớm, khi cỏ vừa mới nhú. Có thể làm 
bằng tay kết hợp dùng thuếc trừ cỏ phun rãnh luống. 
9. Căng lưới để chống đổ cây 

(Giống như phần căng trong nhà lưới). 


76 


CHƯƠNG VI 
PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH 


A— BỆNH HẠI LILY 


¡_- BỆNH DO NẤM 
1. Bệnh khô lá (Botryis ulip:rcg) 

Đây là bệnh thường gặp khi trồng Llly, đặc biệt 
bệnh xuất hiện nhiều khi trồng Lily ở ngoài trời. 
Bệnh này do nấm BotryHis uÏipdica gây nên. Triệu 
chứng ban đầu là trên đầu lá xuất hiện những đốm 
nhỏ màu nâu, sau đó phát triển thành hình trứng, đài 
tới ômm, giữa đốm nâu có màu vàng, có khi xuất hiện 
vệt đốm vàng. Nguồn bệnh lây lan qua sự tiếp xúc 
nước, không khí, gió. Sau khi lá bị nhiễm bệnh 10 
ngày thì hình thành bào tử nấm, gặp điều kiện không 
khí ẩm ướt bào tử phát triển nhanh phá hoại nặng lá. 


Phòng trừ bệnh: Tiêu bủy tàn dư bị bệnh, nếu 
trồng trong nhà lưới cần phải thông gió, thay đối 
không khí. Khi phát bệnh thì phun Boocđo 1%, hoặc 
Dacolnil: 20m]/1 bình 10 lít nước, Champlon 77WP: 
20g/bình 10lít nước, phun 2 — 3 bình/sào Bắc bộ. 

2. Bệnh mốc tro (Botryfis cíưnereda Ders) 

Bệnh này cũng khá phổ biến ở Lily. Bệnh do nấm 
Botrytis cinereg gây nên, chủ yếu là hại lá, cũng có 
khi hại cả thân và hoa. Triệu chứng của bệnh là trên 


Tỉ 


lá xuất hiện những đốm hình tròn hoặc hình trứng, to 
nhỏ khác nhau, chỗ bị hại mọc ra những sợi màu trọ, 
Năm gây bệnh lan truyền qua gió hoặc qua nguồn 
nước. Điều kiện thích hợp cho nấm phát triển là nhiệt 
độ 22 ~ 25%C, độ ẩm không khí cao (>859%), 

Phòng trừ bệnh: Có thể sử dụng một trong các loại 
thuốc sau: 

+ Rovral ã0 WP, 10_ 20g/bình 10 lít. 

+ Score 250 EC, 5 ~ 10 ml]/bình 10 lít. 

+ Acrylic acid 4% + Carvarol 1%. 

3. Bệnh đốm nâu Œieospora Sp.) 

— Triệu chứng: Vết bệnh nhiều hình dạng tròn, 
bầu dục, màu nâu đen nằm rải rác ở mép lá, phiến lá. 
Gặp thời tiết ẩm ướt vết bệnh lan rộng. 

— Nguyên nhân: do nấm Pieospora Sp.. Sơi nấm 
đa bào, tản nấm phát triển, sinh sản vô tính bằng bào 
tử phân sinh, sinh sản hữu tính bằng quả thể. Nhiệt 
độ thích hợp 18 ~ 30%C, ẩm độ 90%, trời mưa hoặc ẩm 
ướt bệnh phát triển tai. 

— Biện pháp phòng trừ: 

Không nên trồng Lily với mật độ quá dày, tạo điều 
kiện cho vườn trồng Laly thông thoáng. 

Khi bệnh xuất hiện có thể phun thay đổi các loại 
thuốc sau; 


78 


Champion 75 WP: 20 g/bình 10 lít. 

Kocide 61,4 OF: 10 — 20 g/bình 10 lít. 

Phun 2 — 3 bình/sào Bắc Bộ. 

4. Bệnh thối rễ, củ (Fusarium, Rhizoctonia) 

Đầu tiên bệnh làm chết lá gần gốc, sau phát triển lên 
trên làm cho các lá phía trên bị chết héo xanh, sau đó 
chuyển sang màu vàng rồi chết. Bệnh chủ yếu do khuẩn 
hình lưỡi hiểm usarium oxysporum, khuẩn hạch tơ 
Nhizoctoma Solani và Rhizoctonia pythium. Triệu 
chứng bệnh: ở rễ có màu nâu gây thối rễ. Bệnh nặng thì 
hại cả củ, sau khi củ thối thì rễ cũng bị thối nát. 

— Thối gốc củ đo nấm Fsariưm gây ra ở phần rễ, 
củ, gốc bị thâm đen, thường xuất hiện 1 lớp nấm màu 
trắng hồng khi gặp thời tiết ẩm ướt. Đó là gia1 đoạn 
hình thành bào'tử phân sinh. Bào tử phân sinh có 9 
dạng, dạng bào tử nhỏ hình trứng, đơn bào và dạng 
bào tử lớn hình cong lưỡi Hềm, đa bào. 

— Thối gốc, củ do nấm #Öñizoctonia thì cổ rễ cây 
thối nhũn, thâm đen, teo thất lại và trên đó thường 
xuất hiện 1 lớp nấm màu trắng xám. Sợi nấm đa bào, 
phân nhánh thẳng góc. 

Bệnh thối gốc, củ thường phát triển mạnh trong 
điều kiện Ẩm độ cao, mưa nhiều, đất ẩm, nhiệt độ 
thấp 18 — 259C hoặc thời tiết nóng lạnh bất thường. 


79 


Bệnh cũng phá hại nặng trên ruộng Lily trũng, ứ 
đọng nước, đất thịt nặng chặt bí, dễ đóng váng sau 
khi mưa. 

— Nguồn bệnh tồn tại lâu dài trong đất và sống 
hoại sinh trên tàn dư cây trồng. 

- Điện pháp phòng trừ: 

+ Tránh gây tấn thương củ khi thụ hoạch, đóng 
gói. Chọn củ không bị bệnh để làm giống. Trước khi 
trồng xử lý Fooemalin 40% hoà loãng 100 lần để tiêu 
độc đất, dùng 5 Nitrocloruabenzen 0,2 — 0,B% trộn 
vào củ hoặc ngâm trong Foocmalin 30 phút với nồng 
độ 1/50. Khi bệnh mới phát sinh thì dùng Viben C pha 
loãng 200 ~ 400 lần tưới vào gốc. 

+ Lmân canh với cây họ hoà thảo (lúa nước) giúp 
hạn chế nguồn bệnh trong đất. 

+ Làm dất kỹ, để phơi ải khô, bón vôi, tiêu huỷ tàn 
đư cây bệnh. 

+ Phun thuốc !:hi hãânh xuất hiện: dùng 1 trong 
các loại thuốc sau: 

Vicarben -S 75 BNT: 25g/bình 10 lít. 

Rhidomil MZ 72 WP, 25 _ 30g/bình 10 lít. 

Score 250 ĐC, 8 — 10ml/bình 10 lít nước. 

Phun 2 - 3 bình/ sào Bắc bộ. 


80 ` 


5. Bệnh thán thư (ColÌletotriclưm tiium) 

Còn gọi là bệnh thối đen vảy, do nấm 
Colletotrichum Lily gây nên. Bệnh này làm cho vảy 
phía ngoài bị đen và mầm củ bị thối. Nếu bệnh nặng 
thì hoa, cuống hoa, thân, lá đều có vết bệnh. 

Khi thu hoạch củ thấy trên vảy có nhiều vết lõm 
màu nâu, lúc cất giữ vết lõm to dần lên, vảy teo lại và 
đen. Hàm lượng nước trong củ quá nhiều hoặc khi gặp 
lạnh bệnh sẽ phát sinh mạnh. 

Phòng trừ: Chọn củ sạch bệnh để trồng, tránh để củ 
bị ẩm ướt hoặc bị lạnh, trước khi trồng dùng Foocmalin 
40% hoà loãng 100 lần, tiêu độc đất. Cũng có thể ngâm 
củ vào dung dịch ViBenC 1% trong 20 phút. 


II-- BỆNH TUYẾN TRÙNG 

Khi trồng ngoài trời vào vụ Xuân, trên lá non xuất, 
hiện rất nhiều những đốm màu nâu tối hoặc màu 
vàng, có thể là tuyến trùng lá (Aphelenchoides 
Jjragariac) gây nên. Cây bị bệnh thì lá phía dưới bị 
rụng, lá phía trên có những vệt mọng nước. Tuyến 
trùng hại rễ có triệu chứng đầu tiên là lá bị vàng, cây 
nhỏ đi do bị tuyến trùng gây hại. Dùng kính hiển vi 
có thể quan sát thấy tuyến trùng ở vết bệnh. 

Phòng trừ: trước khi trồng vài ngày cần ngâm củ 
nhiễm bệnh vào nước nóng 509C trong 1 giờ rất có 


81 


hiệu quả. Khi phát hiện bệnh, ngắt bỏ và tiêu hủy lá, 
nụ, hoa và cả cây bị bệnh, dùng Fooemalin xông đất. 
Hoặc phun: 

—~ Đincosin 0,ð6 SL, 5 — 10 ml/bình 10 lít nước. 

¬ Âgrispon 0,ð6 SL, Mocap: phun theo khuyến cáo 
trên bao bì. 

1. Bệnh thối củ đo tuyến trùng (Cylndrocorpus 
rad:coia): 

Là loại tuyến trùng hoại sinh ở vùng đất có thức 
ăn là loại thực vật bắt đầu phân huỷ, các chất hữu cơ 
của thực vật ở trong đất. 

Bệnh thường thấy trong các vườn gia đình, trồng 
lưu cữu qua nhiều vụ. Khi trên củ có vết thối, chết 
hoại thì tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trùng phát 
triển mạnh. Tại các cơ quan bên trong củ tuyến trùng 
phát triển hoàn chỉnh, Chúng đẻ nhiều trứng, sinh 
sản nhanh ở nơi có thức ăn hoại mục, trên các vết 
bệnh của củ, gốc cây làm gia tăng các vết thối, lá bị 
vàng hoặc cây thấp nhỏ đi. 

Tuyến trùng hoại sinh có thể làm tăng hoạt động 
gây hại của các loài tuyến trùng ký sinh khác vào mô 
khoẻ trên củ, cây Lily, đồng thời làm tăng mật độ 
nguồn tuyến trùng ở trong đất. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Xử lý đất trước khi trồng bằng dung dịch 


92 


Foocmalin pha loãng 1/50 phun lên luống, phú milon 
sau khi xử lý 2 — 3 tuần. 

- Áp dụng biện pháp canh tác tốt, phơi ải, ngâm 
nước có tác dụng điệt tuyến trùng trong đất. 

~ Xử lý củ bằng nước nóng 4ð — 509C trong 20 phút. 

— Thuốc phòng trừ: 

Sineosin 0,ð6 SU  — 10 m]/bình 10 lít. 


Phun 2 — 3 bình/sào Bắc bộ, phun lên cây và 
quanh gốc cây. 


lil- BỆNH DO VÌ KHUẨN 

Vị khuẩn không phải là mối nguy hại nghiêm 
trọng đối với LAly. Tuy nhiên, có 1 loại khuẩn que 
(Pseudomonas) gây hại bệnh trên Lily làm cho đầu 
vảy bị thối; lá, thân cũng bị thối theo. 

Phòng trừ : Không trồng LảÌy trên đất đã có bệnh. 
Nếu phải trồng thì cần tiêu độc đất, cố gắng tránh gây 
vết thương trên củ, thân cây, tiêu hủy ngay cây bị 
bệnh, xử lý thuốc tím 0,2% trước khi trồng. Khi phát 
hiện bệnh phun Penicilin 100 — 500 đơn vị, Kasumin 
2L, 10ml/bình 10 lít nước hoặc Valdaecm, 
Phytobacteriomixin. 


V- BỆNH DO VIRUS 
Virus gây nên rất nhiều triệu chứng bệnh cho 
Iäly, có một số loại virus thường gây hại sau: 


83 


1. Virus gây héo khô đậu (BMV) 

Làm cho cây nhỏ đi, biến dạng. Virus này có hình 
cầu đường kính khoảng 28mm, truyền bệnh chủ yếu 
qua rệp bông, rệp nhảy. 

2. Virus hoa lá đưa (CMV) 

Trên lá có những vệt thôi màu và hoại tử, lá bị 
cong vệnh, cây bị teo nhỏ lại, lá biến đạng. Ký chú của 
loại virus này rất nhiều, thường lây lan qua bọ nhảy. 
3. Virus đốm vàng cà chua (RSV) 

Trên lá xuất hiện các vệt màu vàng, virus truyền 
qua dịch cây. 

4. Virrus hoa Lily (LMMV) 

Trên lá xuất hiện vết vàng và hoại tử cục bộ, 
truyền bệnh qua bọ nhảy. 

ð. Virus không triệu chứng Lily (LSV) 

Trên gân lá có những vết bệnh không màu, các điểm 
nhỏ màu nâu ở mặt dưới lá rồi phát triển thành bệnh 
làm cho lá mất màu xanh, cây lùn lại, giảm sản lượng. 
6. Virus đốm trên Lily (LIMV) 

Bệnh này làm cho lá có màu vàng và hoa lá, lá co 
hẹp lại, cong lên, cây thấp, bé, hoa biến hình, có một số 
giống trên vảy xuất hiện vòng màu nâu và điểm hoại 
tử. Virus này truyền bệnh qua rệp bông, rệp nhảy. 


84 : 


#. Virus chữ thập Lïly (LVX). 

Lá có đốm trắng, làm thành những tổ chức hoại 
tử, là bệnh nguy hại với Lily, 
8. Virus chụm lá Lily (LRV) 

Làm cho cây mọc như bụi rậm, bị nhạt mầu, hoặc 
màu vàng nhạt có đốm gầy, lá non cong xuống, cây thấp. 
* Nguyên tắc phòng trừ bệnh virus 

Bệnh virus chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả. 
Áp dụng những biện pháp sau để phòng là chính: 

¬ Chọn củ sạch bệnh làm giống, có thể dùng cây 
nuôi cấy mô để trồng. 

~ Thường xuyên luân canh với cây trồng khác. 

~ Diệt trừ côn trùng và môi giới truyền bệnh virus. 

— Khi phát hiện thấy cây bị bệnh phải đào bỏ cả 
rễ, phơi khô, đốt... 

B~ SÂU HẠI LILY 
1. Rệp bông : 

Chủ yếu gây hại thân, cành, lá, đặc biệt là lá. Rệp 
hút dịch lá làm cho cây khô héo, hoa biến dạng, đồng 
thời rệp bông là môi giới truyền bệnh virus hoa lá dưa 
(CMV) gây hại cho Lily. 

liệp con trưởng thành có mình đài 1,2 _ 1,5mm, 
cánh dài 1,5 _ 3mm, thân màu xanh vàng hoặc xanh 
thẫm, ấu trùng giống như trùng trưởng thành nhưng 


85 


nhỏ hơn, không bóng, loại này gây hại nặng. Mỗi năm 
TỆp có 20 — 8Q lứa. Khi thiếu thức ăn chúng có thể 
thay ký chủ, thường ký sinh trên các loại hoa, rau và 
cây ăn quả (trên 280 loại cây). 

Phòng trừ: Làm sạch cỏ, vì có là ký chủ chủ yếu 
của rệp, cắt bỏ lá, thân bị hại rồi đốt bỏ, phun thuốc, 
Có thể dùng các loại thuốc hoá học sau để phòng trừ: 

— Pegasus 500SC, 7 _. 10ml/bình 10 lứ nước. 
— Supracide 40 ND, 10 _. 20m]/bình 10 lí nước, 
Phun 2 ~ 3 bình/sào Bắc bộ. 


2. Bọ nhảy 


~ Đuccess 95 SG, 10— 20ml/hình 10 lít nước, 

— Subatox 75 bC, 17 _ 20mIH/bình 10 ]ít nước, 

— Visber 2ã ND, 18 _ 20m]/bình 10 lít nước, 

Phun 2 bình/ sào Bắc bộ, - 
ở. Nhện 

Tập trung thành từng đàn ký sinh ở vảy, làm nắt 
vảy, khô lá. Con trưởng thành đài „ 0,7mm, màu Sữa, 


non đời 1 — trùng non đời 2 = trùng trưởng thành. 
Khi môi trường bất thuận thì ngoài trùng non đời 1 và 
đời 2 còn xuất hiện đời thứ 3. Đời thứ 3 có sức chịu 
đựng rất khỏe, tác hại lớn. Nhiệt độ thích hợp cho 
phát triển là 22 — 250C, trong điều kiện thích hợp một 
năm có 10 đời, một con cái đẻ nhiều nhất là 600 trứng. 
Ö đất cát pha, đất bazan phát sinh nhiều nhện, nhện 
gây hại chủ yếu ở hoa, lá, rễ, củ Lâly... | 

— Phòng trừ: trước khi trồng ngâm củ vào nước nóng 
400C trong 2 giờ, dùng thuốc tưới vào đất hoặc phun: 

— Kelthan 18,5 BC, 10 - 15m]/bình 10 lít nước. 

— Mitac 20%, pha loãng 0,1 — 0,2% 

— Alfamite 15 BC, 6 — 10ml/bình 10 lít nước. 

Phun 2 — 3 bình/sào Bắc bộ. 
4. Dế châu Phi 

Gây hại váy củ, gốc rễ, cắn đứt mầm, làm cho cây 
non chết khô. Con trưởng thành dài 20 — 31mm, màu 
nâu vàng, toàn thân có một lớp lông nhỏ, râu hình voi, 
phía sau bắp dùi có 3 — 4 gai, một năm một đời. Con 
trưởng thành hoặc ấu trùng lớn qua Đông, thắng 4 
năm sau gây hại, tháng 5 đẻ trứng. 

Phòng trừ: Cần cày sâu đất, nhặt hết có rác, phải 
sử dụng phân hoai, phun thuốc diệt trừ hoặc rắc 
thuốc bột vào đất ngay sau khi trồng Lily. Có thể sử 


87 


dụng 1 số thuốc sau: 

- BB- Tigi 5H, Basudin 10G 1kg/sào Bắc bộ rắc 
lên luống trồng Lñly. 

— Politrin P440 EC, 10 - 15ml/bình 10 lít nước 
phun lên cây và xung quanh gốc. 
5. Bọ hung 

Cắn củ, làm cây chết khô. Con trưởng thành màu 
nâu sữa, phía đầu màu vàng cam hoặc nâu vàng, hình 
ống, cong như chữ C, có 3 chân ngực, trên mình phủ 
một lớp lông màu nâu. 

Phòng trừ : Dùng Basudin 10G 1kg/sào Bắc bộ hoặc 
Diaphos 10G 1kg/sào Bắc bộ rắc lên luống sau trồng. 

Phun 1 trong các thuốc: Diaphos 50 EC, Ofatox 40 
BC theo chỉ dẫn. 


88 ` 


II- BẢO QUẦN 

Sau khi cắt khỏi cây mẹ, cành hoa bị mất đi nguồn 
cung cấp nước và chất dinh dưỡng, nhưng cành hoa 
vẫn phải tiếp tục hô hấp và thoát hơi nước, Protein và 
tinh bột vẫn bị phân giải. Vì vậy, nếu không được tiếp 
tục bổ sung nước và chất dinh dưỡng hoa sẽ rất mau 
tàn. Việc bảo quản hoa tươi bao gồm các việc: xử lý 
hoa, cất giữ hoa, kích thích nở hoa, bảo quản hoa khi 
cắm vào bình cho tươi lâu. 

— Xử lý lạnh: dùng nước lạnh, kho lạnh. Cho hoa vào 
kho sau đó có thể bơm chân không làm lạnh... để giảm 
nhiệt độ, từ đó giảm quá trình hô hấp của cành hoa. 

~ Xử lý bằng hóa chất: Ngâm 1⁄4 cuống hoa vào 
trong dung dịch hóa học: Các dung dịch thường dùng 
là đường sacaro nồng độ cao (ð — 10%) + dung dịch 
Nitrat bạc 100mg/l hoặc Sunlñt bạc 4moll. Ở nước 
ngoài người ta thường dùng chủ yếu là STS. Các giống 
lai Á châu rất mẫn cảm với etylen nên phải dùng ŠT5 
xử lý. Ở nhiệt độ bình thường dùng STS nồng độ 
4mol/l ngâm 20 phút. 

— Cất giữ: Sau khi đã xử lý, cần đưa Iäly vào kho 
lạnh ở nhiệt độ 2 — 39C từ 4 — 48 giờ. Bảo quân lạnh 
nhằm hạn chế sự hô hấp và sản sinh Etylen. Bảo 
quản dưới 4 giờ hay trên 48 giờ đều ảnh hưởng đến 
chất lượng hoa. Sau khi bảo quản được hơn 4 giờ thì 


90 


CHƯƠNG VII 
THU HÁI BẢO QUẦN HOA LILY 


I- THU HÁI, PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG GÓI 

Thời gian thu cắt tốt nhất với Lily là lúc nụ thứ 
nhất dưới gốc phình to và có màu. Thu cắt muộn hoa 
đã nở, vận chuyển khó khăn, phấn hoa rơi ra làm 
hoa bẩn, giảm giá trị thẩm mỹ của hoa. Nếu trên 1 
cành có trên 6 nụ thì nên cắt khi 2 nụ đưới có màu 
là tốt nhất. 

- Cách cắt: Dùng dao sắc để cắt, không nên cắt 
quá thấp để cho củ lớn thêm. Tốt nhất là cắt cách mặt 
đất 15cm, để lại 5 — 6 lá/cây. Sau khi cắt, ngâm ngay 
1⁄3 cuống hoa vào nước sạnh để cho cành hoa không 
bị mất nước. 

— Phân cấp và buộc hoa: Căn cứ vào độ đài cành, độ 
cứng của cành, số lá và số nụ để phân cấp. Nói chung 
phân làm 3 cấp theo tiêu chuẩn. Sau khi phân cấp thì 
bó lại, với các giống lai Á châu cứ 10 cành bó thành 1 
bó, giống lai Phương Đông bó 5 cành thành 1 bó. Trước 
khi bó, cắt bỏ các lá sát gốc 10cm, sau đó bó lại, dùng 
dao sắc cắt bằng gốc, tiếp tục ngâm trong nước. 

Các giống lai Phương Đông và Lily thơm, cuống 
hoa thường to hơn, dài hơn dòng lai Á châu, nên tiêu 
chuẩn phân cấp 2 đòng này có khác nhau. 


89 ` 


nitơrát bạc AgNO¿ 4mol/l + đường saccaro 10%. Dung 
dịch bảo quản này còn có tác dụng làm giảm số vi 
khuẩn ở gốc cành rất nhiều, chứng tỏ nó có sức sát 
khuẩn lớn. Cần chú ý là phần lớn nhụy hoa Lñly khi 
rơi vào quần áo hoặc lên da thì rất khó rửa sạch, vì 
vậy khi dùng nên ngắt hết nhụy, để tránh nhiễm bẩn 
lên cánh hoa và nơi khác. 


lll- BAO GÓI VẬN CHUYỂN | 

Vận chuyển gần thì dùng thùng nhỏ, khoảng 10 
bó (mỗi bó ð — 10 cành), vận chuyển xa thì dùng thùng 
to, mỗi thùng chứa 100 bó, mỗi bó 5 cành. Thùng vận 
chuyển bằng giấy carton có quy cách 100 x 30 x 40cm, 
khoan lễ 2 bên để thông kbí. 

Khi vận chuyển xa tốt nhất là dùng xe lạnh 
chuyên dụng, nhiệt độ trong quá trình vận chuyển giữ 
ở mức ð - 100C. Khi vận chuyển bằng tàu hoả hoặc 
máy bay cũng phải đâm bảo thông gió, hạ nhiệt, 
tránh phơi ra nắng. 


92 


có thể mang đi bán, cũng có thể thêm STS 1mol/l vào 
nước trong kho lạnh, xử lý 18 giờ cũng có hiệu quả tốt. 
Nowals (1985) dùng giống Prama nghiên cứu bảo 
quản, cất giữ trong kho lạnh 19C trong 4 tuần, ông 
nhận thấy về cơ bản không ảnh hưởng đến tuổi thọ và 
vẻ đẹp của hoa. Nếu cắt hoa khi nụ thứ nhất có màu, 
dùng 0,2mol/l STS + 10% đường sacaro, xủ lý 24 giờ 
rồi cho vào dung dịch AgNOa 50mg], sau đó dùng túi 
PE bọc lại, bảo quản trong kho lạnh 19C trong 4 tuần. 
Sau đó ngâm vào dung dịch 3% đường sacaro + 8 
hydroxyl giuniril thì hoa nở hết, đồng thời tuổi thọ 
hoa đài hơn khi chưa xử lý. Phương pháp này cố 
nhược điểm là làm cho hoa bị vàng, nhưng nếu thêm 
vào dung dịch nước đường một lượng GAa với nồng độ 
100ppm thì có thể khắc phục được hiện tượng này. 
Nhìn chung thời gian cất giữ hoa càng kéo dài thì tuổi 
thọ hoa khi đem ra sử dụng càng giảm. 

— Kích thích hoa nở: Sau khi xử lý lạnh một thời 
gian đài thì hoa khó nở, cần phải xử lý kích thích cho 
hoa nở. Chất kích thích hoa nở là 8 — hydroxypuril 
200mgil + đường Saccaro 3%. 

~ Bảo quản hoa tươi khi cắm bình: Dung dịch giữ 
hoa Lñly tươi thường là đường saccaro 3% + STS 1mol 
+ 8 hydroxypuril 200mgil. Với các giống thuộc nhóm 
Lily thơm, dùng dung dịch bảo quản tốt nhất là 


91 


CHƯƠNG Viil 


HIỆU QUÁ KINH TẾ MANG LẠI TỪ TRỒNG 
LILY 


Lñly là một loại hoa cao cấp. Hiện nay, ở Việt Nam 
mới chỉ có Đà Lạt là nơi trồng với điện tích đáng kể, các 
nơi khác mới trồng ít..Nhu câu tiêu dùng loại hoa này 
khá lớn, do vậy nhiều lúc cung không đủ cầu và hàng 
năm chúng ta phải nhập một lượng khá lớn Lily từ 
Trung Quốc. Vì chỉ phí vận chuyển lớn, hao tổn nhiều 
nên giá bán hoa Lily ở Việt Nam khá cao. Vì vậy, nghề 
sản xuất LäÌy trong nước rất có cơ hội phát triển. 

Thực tế những năm qua, trồng Lily đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp và người sản 
xuất. Để có cơ sở cho các nhà đầu tư tính toán và lựa 
chọn phương án trồng trọt chúng tôi đưa ra một số 
thông số sau: (các số liệu này dựa trên kết quả nghiên 
cứu, tính toán và đúc rút từ thực tiễn sản xuất). 


œ. Phần chỉ phí: (tính cho 1 sào Bắc bộ 360 m2/1 vụ) 


Hạng mục đầu tư | ĐVT 


` Z4 Z, h 

Nhà lưới (khâu hao 360 90,00 4.050 

8 vụ) 

2 | Sống (củ Go loại | củ |sooo| s50 | 76.800 
Lily thơm) 


Hạng mục đầu tự 


Phân chuồng + phân 
SI0U S) cơ 


—Ƒ TT —T[m 


Thuốc trừ sâu + thuốc 
KTST 


Công lao động chăm 
sóc, thư hái 


6 tự, điện nước, thuếl— IR "ĩ 
==:-1—- 


đất... 


Tổng cộng 


(Ghi chú: Múc chỉ phí đầu tư này tính cho nhà lưới 
đơn giản). 


b. Phần thu 


Sau khi trồng 3 — 3,5 tháng đã có thể cho thu 
hoạch toàn bộ. Ở mức độ củ giống tốt, chăm sóc đúng 
theo yêu cầu thì tỷ lệ nở hoa của Lảly đạt 98% và tỷ lệ 
hoa hữu hiệu (bán được) đạt 90%. Giá một cành L1ly 
đẹp, bán tại vườn vào vụ Đông đao động 14.000 — 
17.000 đồng/cành, dịp tết Nguyên đán 29.000 - 
25.000 đồng/cành, trung bình đạt 17.000 đồng/cành. 
Như vậy số tiền thu được từ hoa sẽ là : 9.000 củ x 90% 
x 17.000đ = 138.770.000 đồng. 


94 


Ngoài ra phần củ ở dưới đất vẫn còn có thể sử 
dụng để nhân giống và trồng cho các năm sau (nếu có 
điều kiện bảo quản xử lý). : | 

Như vậy, chỉ sau trồng 3 — 3, tháng đầu tư ở mức 
độ khiêm tốn, thì 1 sào trồng hoa Lly cũng cho thu tới 
~ 134 triệu đồng, như vậy hiệu quả đồng vốn tăng 1,5 
lần. Đây là một con số rất hấp dẫn với các nhà đầu tư 


“ 


trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực tê hiệu quả trồng 
Lily ở một số công ty và hộ sản xuất những năm qua 
còn cao hơn nhiều, do thu hoạch đúng vào địp lễ tết, 
bán được giá cao. 

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là mức đầu tư 
cho Läly quá lớn, nhất là khâu mua giống. Hiện tại số 
lượng củ giống Lãly sản xuất ở Việt Nam còn quá ít và 
chất lượng không đảm bảo. Vì vậy, chúng ta vẫn phải 
nhập từ Hà Lan và Đài Loan, nên giá thành củ giống 
quá cao, khó khăn cho người sản xuất, đặc biệt là 
những người nông dân muốn đầu tư trồng Lñl\y nhưng 
ít vốn. Chính vì thế, ngoài việc đầu tư vào sản xuất 
Lily thương phẩm, ngành trồng hoa ở Việt Nam còn 
cần phải đầu tư cho công tác giống (kể cả tạo giống và 
nhân giống LÄÌy). 

Do giá giống khá cao nên người trồng Lñly phải rất 
chú ý vào chất lượng củ giống. Những năm qua cũng 
đã có khá nhiều hộ gia đình do mua phải giống kém 


95 


chất lượng đã dẫn đến thất bại lớn trong việc trồng 
Lily. Vì vậy để cho chắc chắn tốt nhất những người 
mới trồng Läly cần tìm đến các chuyên gia tư vấn để 
tư vấn về kỹ thuật và các địa chỉ tin cậy để mua giống, 
tránh những thất bại đáng tiếc xảy ra. 


96 


MỤC LỤC 


n TC Tố... ao an  0NYYA 3 
Chương I. Cây Lily và lịch sử phát HIỂN (12x42 2s2s¿b2 5 
I- Khái niệm chunD: ;z.-+>-2:s<+ 2s t2 22t ri 5 
I< Li6h:sÙ trồng HỘP xi secso2x Lcc Đý là cá và Tà C 5 


⁄4 


III- Tình hình sản xuất hoa Ly cắt trên thế giới và ở Việt Nam7 
1. Tình hình sản xuất hoa Lily trên thế giới 
2_ Tình hình sản xuất hoa LỈ\y ở Việt Nam..... - -- .,.8 
3. Triển vọng của nghề trồng Lily 
IV- Một số yêu cầu cần lưu ý trong sản xuất và kinh 


daatii ROB/LV: + các 4005045566 tết Hi đng Đứn p R ở hi 11 
Chương II. Đặc tính sinh vật học và điều kiện 
Tnhh TP TT To. a2. 0901A 14 
|_- Đặc tính thực vật học....-------+c ch nh? 14 
1 Thần VẬN  váx px ksccg66 50/26i05/4)0p885:8 80/507) AE 14 
3. TP. ố ....... 050/00000008) 15 
3 T1. 00.10060000 Ẻ00Ẻ7 15 
4. Củ con và mầm hạt.......--.-----ccnn nh nh, 16 
E TÍGỔ: lếx00H60002405/4 640006849 R99 91 VU CAN lộ 16 
B¬ HÀ: (ca cug4 89/10ống ghe) 404 16799860/SorV 5 SN IV SA G 17 
II- Đặc điểm sinh trưởng, phát dục... -.----- 17 
1. Đặc điểm của thân vảy (củ giống).....-.------ 17 
2. Đặc điểm sinh trưởng thân .......--:- co ằ 48 


3. Đặc điểm phát dục......----- +: + nh nh 20 
4. Sự ngủ nghỉ của củ và biện pháp phá ngủ 


97 


lII- Điều kiện sinh thái ........................ 23 


88001. 0 6n n6... .ẽ. 23 
ni an .ố. . ẽ .ố.ẽẽ. 28 
si an 1 “nh... 27 
862i: 8n". .ẻ.ẽ ẽ.ẽ.. 28 
5. Đất ............ 2058/0205 00 1a n2 77 28 
6. Dinh dưỡng ............................ s20 
Chương lII. Giống và kỹ thuật nhân giống _......... 30 
|~PHỆN loại:giỐNG: 2á 2 c2 6s2 51c v2sä se 30 
1. Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ............. 30 
2. Phân loại theo thời gian ra hoa_............... 33 
3. Phân loại hoa theo màu sắc hoa.............. 34 
l- Một số giống Lily đang trồng phổ biến trên thế giới và 
ở Việt Nam................................. 34 
1. Một số giống Lily đang trồng phổ biến trên 
II: GIƠI c5 02 7g bg Ang TXEn xố 1 00043 6 Ma setSAc16 x6: 34 
2. Các giống Lily đang được ưa thích ở Việt Nam... .39 
llI- Kỹ thuật nhân giống Lily.................... 40 
1. Giâm vảy (cắm vảy)........................ 40 
2. Nhân giống bằng cách tách củ ................ 42 
3. Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào 
4/1/6228 8P Tran Tố ố..ẽ 44 
4. Các phương pháp nhân giống khác ........... 48 
Chương IV. Lựa chọn và Xây dựng nhà trồng Lily.. .50 
E* HO  KINHEb62 06 290562 00 000 xà 14 4 Q0 Sáu v6 s2 E5 50 


H_ Nhà che đơn giản......................— 52 
222 óc 1a... nn 6 6. 96 
V~ Các thiết ĐỀ NHIAU co 0 X4 d5 chiêu 4 32 6l sẽ 56 
Chương V. Kỹ thuật trồng Lily thương phẩm_....... 58 
I- Xử lý bảo quản củ giống.................... 58 
1. Phân loại đóng gói-củ DI 4Â uc 6 le a0 đc 58 
2. Bảo quản xử lý củ ở nhiệt độ thấp............. 58 
3. Bảo quản đông lạnh củ GIỐNG ca 0043 06, cA , 59 
2à. 7... 60 
l_ Kỹ thuật trồng Liy......................— 60 
A- Kỹ thuật trồng trên đất, trong nhà lưới .......... 60 
c0 8 `“... 61 
£. Xác định thời vụ trồng....................... 63 
sa n.ố.ẻ ha. 63 
kg sẽ 205501975 0n lên 64 
9. Chăm sóc sau khi ') 0P PP TT PĐN 64 
B~ Trồng Lily trong CHÍ họ v1 0001216222214 sê< 70 
1. Các bước tiên hành trồng Lily trong chậu ....... 71 
Mai n....aA.: 72 
C~ Kỹ thuật trồng Lily trong nhà che đơn giản ..... 73 
1.Chọn đất ÔNG s1 0x 12a se Di Ai CC TƠ 
sẽ ốc. 74 
me Tẽ...ố..ốẽ.ẽ. f4 
TIIRBIUHDE c2 tao 1009.g 6 g16/xg doi 14 160 c1 A08 0 74 


2215 -  . 74 
2S 7. .ẽẽhẽ ẽ .. 75 
mẽ... ...ẽ..ẽ.. T75 
l0 0T... .ẻ.ẽ.. F42) 
ở. Căng lưới để chống đổ cây................... 76 
Chương VI. Phòng trừ sâu ĐỀ TU 22622 sa cˆc uy gi 77 
A- Bệnh hại Ly .:..........,.,.,..,,D s- 77 
mm. 27 u00 nan. ốẽ.ẽ.ẽẽ.. sIa 'È sử TP. 
1. Bệnh khô lá (Botrytis ulipica)................. Tẩ/ 
2. Bệnh mốc tro (Botrytis cinerea DE IS) 1y x5 cá su Tổ. 
3. Bệnh đốm nâu (Pleospora =3 TT  n. 78 
4. Bệnh thối rễ, củ (Fusarium, Rhizoctonia) ........ 79 
9. Bệnh thán thư (Colletotriclum lillum) ........... 81 
I- Bệnh tuyến trùng........................_ 81 
1. Bệnh thối củ do tuyến trùng (Cylindrocorpus 
DHUICDNA)L sụn vi: 0ê 4 0g 6s x6x/216 5050 5 82 
HL- Bệnh do vi khuẩn...................... 83 
W- Bệnh dovius...........,......... 83 
1. Virus gây héo khô đậu (BMV)................ 84 
2. Virus hoa lá dưa (0280015960. 8n SẺ88Ỷn.... 94 
3. Virus đốm vàng cà chua là) 4 PS Mr 84 
4. Virus hoa Lily (LMMV)...................— 84 
9. Virus không triệu chứng Lily(LSV)............ 84 
6. Virus đốm trên Lily 7) 21 1n nnẽn ...... 84 
7. Virus chữ thập Lily (LVX)..................... 85 


" Nguyên tắc phòng trừ bệnh virus_.............. 85 
ma 7 Sẽ .ẽ.ẽ.... 85 
Ms 8 18 "n6 .ẽ.ẽ.ẻ.. 85 
22... hố... 868 
Só NHỆN s04 34 trệt nà 1kg A4 sÓC ga 10 dể 2v 86 
0n 6 ẽ.ẽ.. 87 
9. Bọ hung ........... 1/8 5/00 2% 3140 tl 6À, 1xy z ....88 
Chương VII. Thu hái bảo quản hoa ĐI 2x26 2ÄA*% s2 89 
Í- Thu hái, phân cấp và đỌnG QỗÏ` x⁄:2y cv ¿e s2: 89 
20 8n... 90 
llÌ- Bao gói vận chuyển....................... 92 


Chương VIII. Hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng Lily .93 


101 ` 


Th.S Đặng Văn Đông —- PGs.Ts. Đinh Thế Lộc 
CÔNG NGHỆ MỚI TRỒNG HOA CHO 
THỦ NHẠP CAO 
Quyển 3 — Hoa Lily 
Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN ĐÌNH THIÊM 
Biên tập: 

Cao Thị Thu 
Trung tâm B&.J 
Trình bày, bìa: 

Tú Anh 


In 5.000 cuốn, khổ 13 x 19em, tại Công ty Pin 15. Giấy chấp 
nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 3/906 XB-QLXB do Cục Xuất 
bản cấp ngày 28/7/2003. In xong và nộp lưu chiếu quý 4/2004. 


C') 
“Mht coẾt tắn Lao ng “X® hờ 


: quả TW 


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 
Phòng Nhahiân ~⁄^:t!~~ -^ cảnh 


II ˆ 


= ái canh 


004082 


.- 


0912. 357903 
Giá: 12.000 đồng. ,Í 


